TheNONVERBAL ADVANTAGE 


SECRETS AND SCIENCE OF 


CAROL KINSEY GOMAN 


Đăng Ngọc Thanh Thảo dịch 





hffps://tieulun.hopto.org 







CAROL KINSEY GOMAN 
ï:e NONVERBAL ADVANTAGE P3 


SECRETS AND SCIENCE OF 





Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc — Tổng Biên tập ĐINH THỊ THANH THUY 


Biên tập : Hàn Ngoc Lan 
Sửa bản in : Ngoc Xuân 
lìa : Nguyễn Hùng 
Trình hày : First Newxs 


NHÀ XUẤT BẢN TỐNG HỢP THÀNH PHÔ HỖ CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thị Minh Khai — Quân 
ĐT: (028) 38 225140 - 38 296764 - 3R 247225 - Fax: 84 2R 138222726 
Email: tonghopŒ@®nxbhcm.com.vn 
Webhsitc: www.axbhcm.com.vn 
Sách điện tứ: www-.sachwecb vn 


NHÀ SÁCH TỐNG HỢP 1 ¡ NHÀ SÁCH TỐNG HỢP 2 
62 Nguyễn Thi Minh Khai — Q. 1, ( 86 - 88 Nguyễn Tất Thành — Q. 4, 
TP. Hỏ Chí Minh — TT: 028. 38 256 804 | TP. Hò Chí Minh — TT: 028. 39 433 868 


GIAN HÀNG MƠI - ĐƯƠNG SÁCH TP. HCM 
Đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1, TP. Hỏ Chí Minh 


THƯC HIỆN LIÊN KẾT: 
CÔNG TY TNHH VĂN HÓA SÁNG TẠO TRÍ VIỆT (FIRST NEWS) 
Địa chỉ: 1111 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP HCM 


In 3.000 cuốn, khó 14 5 x 20.5 cm, tại Công ty TNHH In Báo Nhân dân TP. Hồ Chí Minh 


(D20/532P Ấp 4, Xã Phong Phú, Huyền Hình Chánh, TP. Hô Chí Minh). Xác nhận đăng ký 
xuất bản số: 2026-2019/CXBIPH/09-151/THIPHCM, ký ngày 10/06/2019 - QĐXB số 
658/QĐ-TTTPHCM-2019 cấp ngày 17/06/2019. ISBN: 978-604-56-9409-5. In xong và nộp 
lưu chiếu quý H1/2019. 


htfps://tieulun.hopto.org 


()riginal title: THE NONVERBAL ADVANTAGE - Secrets and Science of 


Body Language at Work 
Wnitten by: Carol Kinsey Goman 


Copyright ® 2008 Carol Kinsey Goman 

Eirst nublished by Berret-Koechler Publishers, lnc., San ['rancisco, CA 94104- 
2916, HSA. 

Vietnamese edition ® 2009, 2017 by Eirst News — li Viet Publishing Co., Lid. 
Published by arrangermnent with Berrett-Koechler Publishers, Inc. 

All rights reserved. 


Tác phẩm: BÍ MÁT NGÔN NGỮ CƠ THỂ 
Tác giả: Carol Kinsey GComan 


Công ty First News - Trí Việt giữ bản quyên xuất bản và phát hành ấn bản 
tiếng Việt trên toàn thế giới theo hợp đông chuyến giao Bán quyên với Rerrett- 
Koehler Publishers, Inc., Hoa Kỹ. 


Bất cứ sự sao chén nào không được sự dông ý của Ï'irst News và Hcalth 
Communications, Inc., đêu là bất hợp pháp và vi phạm Luật Xuất bản Việt Nam, 
Luật Bản quyên (Quốc tế và Công trớc Bảo hộ Bán quyên Sở hứu Trí tuệ Berne. 


(uý độc giá có như câu liên hệ, vui lòng gứi email về: 
Bản thảo và bán quyên 
Phát hành 





= `. / UY VWCbG- AC, 7C 


CÔNG TY VĂN HÓA SÁNG TẠO TRÍ VHET — FIRST NEWS 


L1H Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. HCM 
Tel: (84.28) 38227979 _ 38227980 

Fax: (84.28 38224560 
Web: www.firxtnews.com.vn 








CAROL KINSEY GOMAN 





„ The NONVERBAL ADVANTAGE 


BÍMẬT _ 
NGÓN NGŨ 
CO THÊ 


3) 01401)/20.1)2111/1121)/2410/4)11:051914)//1.)113417.1342„ 





(019)11541:1911.)37091191u0./9):1-40/.00)01-4/1.0 





Đăng Ngọc Thanh Thảo địch 


Tái bản lân thuứ 10 


'› ,„! C. Xã 
Í x 'V./1%, ý 
x ['17SI 'YEŒAIŠ 


_— 
|5 NHÀ XUẤT BẠN TÚNG HỢP THÁNH PHỦ HÚ CHÍ NINH 


htfps://tieulun.hopto.org 


LỚI GIỚI THIẾU 


CÓ BẢO GIỜ BẠN TƯ HỎI... 


Ấn tượng bạn để lại trang làng cấp trên của bạn như thế 

nao? 

Bạn cú nên tin uào những điều cấp trên ẳã hứa hay không? 

Bạn đang nuôi dưỡng tối quan hệ  uới một khách hàng 

tiêm năng, hay đang lãng phí thời gian của bản thân? 

Liệu các thành uiên trone nhúm có hiểu những øìi bạn tối 

hay không? 

Làm thế nào để biết rầng anh ấy|cô ấy thật sự tne hộ ý kiến 

của bạn? 

Khán giả dang chắn ngán, thất ương, hay thích thú tới 

những eì bạn đang trình bày? 

Lời đán cho những câu hỏi trên đang ở ngay trước Tnắt 
bạn. Bạn biết đãy, chỉnh ngôn ngữ là phương tiện được 
dùng để chuyển tải thông điệp trong công việc cũng như 
trong giao tiến thường ngày. Tuy nhiên, có những điều 
không phải lúc nào cũng được nói ra hằng ngôn ngữ. 


THE MOINVERRAI. AI DVAMTIAGE 


Chẳng hạn, cấp trên của bạn nói rằng cö ấy sẽ xem xét việc 
thăng chức cho bạn, nhưng trong khi nói, cô ấy lại khoanh 
tay và mm cười gượng gạo. Rõ ràng hai thông điệp mà cô 
ấy đưa ra hoàn toàn trái ngược nhau. Tương tự, nếu một 
khách hàng nói với bạn rằng ông ấy không quan tâm tới 
chuyện mua xe mới, nhưng ánh mắt ông ấy lại không rời 
bản hợnp đỗng trên bàn thì điều đó nghĩa là öng ấy thực sự 
muốn có một chiếc xe mới. 

Dẫu hiệu của giao tiếp không lời thường tiết lộ những 
động cơ và cảm xúc ấn chứa bên trong như sự sợ hãi, lòng 
trung thực, niềm vui, sự do dự, nỏi thất vọng và hơn thế 
nữa... Những cử chỉ nhỏ nhật nhất, như cách đông nghiện 
của bạn đứng hoặc bước vào phòng cũng cho thấy sự tự 
tin, thận trọng hoặc độ tin cậy nơi họ. Röi, cách bạn ngồi, 
đứng hoặc cách bạn nhìn người khác cũng hé lộ nhẫn nào 
trạng thái cảm xúc trong con người bạn. 


Bạn là một chuyên gia ngôn ngữ hình thế! 


Ngay từ lúc lọt lòng, tôi đã là một chuyên gia ngôn ngữ 
hình thế! Có thể bạn sẽ ngạc nhiên vẻ điều này. Nhưng, 
giống như tôi —- bạn cũng là một chuyên gia như vậy. Khi 
còn là trẻ sơ sinh, chúng ta đã biết biểu lộ nhiễu nét mặt 
khác nhau để thể hiện tâm trạng và nhu cầu của bản thản. 
Chúng ta biết chỉ đúng những vật mình thích, biết kết nối 
với mẹ qua ánh mắt yêu thương. Lớn hơn một chút, chúng 


hffps://tieulun.hopto.org 


BÍ MT NGON NGỮ GƠ THẺ 


ta biết tiếp thu những cử chỉ và biểu hiện nhù hợp với 
truyền thống văn hóa trong gia đình. Rồi khi trưởng thành, 
chúng ta học cách chọn lọc (và che đậy) những dẫu hiệu 
mình muốn hoặc không muốn. 

Tất cả những điều đó được thực hiện một cách vô thức. 

Đối với tôi, từ khi tôi theo học chương trình cao học 
và chuẩn bị trở thành nhà trị liệu thì việc thực hiện những 
dấu hiệu không lời đã không còn là võ thức nữa. Tôi bắt 
đầu để ý tới các cử chỉ mà mình thể hiện hoặc bắt gặn 
trong giao tiến. Việc tham gia giãng dạy chương trình Mgôn 
ngữ Thần kinh học và Phương nháp Erickson trong thỏi 
miên và liệu pháp tâm lý đã dạy tôi cách quan sát những 
chuyển động mắt, những biểu hiện trên gương mặt và 
những cử chỉ cơ thể nhằm khám phá sự đông thuận hay 
phản kháng ấn chứa bên trong chúng. Khi tôi bắt đẫu tư 
vấn cho nhiễu tổ chức thương mại và diễn thuyết trước 
đông đảo khán giả trong và ngoài nước, tôi chú ý hơn tới 
ngôn ngữ cơ thể mình, sao cho mọi cử chỉ, tư thế, và biểu 
hiện của tôi đêu phản ánh chính xác thông điệp mã tôi 
muốn truyền tải. Sau này, tôi truyền lại ý tưởng và kỹ thuật 
đó cho các nhân viên và các nhà quản lý mã tôi đào tạo. 

Trước khi cho ra đời cuốn sách này, tôi đã m hiểu hẫu 
hết những tiến hộ gắn đãy trong nhiều lĩnh vực. Các nhà 
nghiên cứu thuộc ngành tâm lý học, thản kinh học, y học, 
xã hội học, nhãn chúng học và giao tiếp học đã chia sẻ với 


TH MOINVEEHBAI. AIVANLAGE 


tôi phương nháp và suy nghĩ của họ trong lĩnh vực giao 
tiến khỏng lời. Nhờ những đóng góp ấy, tôi hiểu hơn rì 
sao và làm thế rào ngôn ngữ hình thể lại có được sức mạnh 
ky diệu đến như vậy. 


Ngôn ngữ hình thể nơi công sở 


Hiểu rõ vai trò của ngôn ngữ hình thể trong các hoạt 
động thường ngày là việc hết sức quan trọng. Rất nhiều 
nhãn viên, nhà quản lý chỉ vì không đọc được dấu hiệu 
ngôn ngữ cử chỉ của đối phương, hoặc không nhận ra sự 
khác biết vẽ văn hóa khi đưa ra cứ chỉ, khiến cho mọi nỗ 
lực trong mỗi quan hệ hai bên bị đỗ vỡ. 

Với cuốn sách này, tôi mong muốn bạn đọc qua đây 
đánh giá đúng tắm quan trọng cũng như sức mạnh của 
ngôn ngữ cử chỉ trong giao tiếp, đặc biệt là trong mi 
trường công sở. 





Gử chỉ làm nên sự bhúc biệt 


hffps://tieulun.hopto.org 


BÍ MẬT NGON NGỮ GŒ THỂ 


Khi nắm vững các kỹ năng được tĩnh bày ở đây, bạn 
sẽ không chỉ đọc chính xác các dấu hiệu không lời từ đối 
phương, mà còn biết sử dụng ngôn ngữ hình thể một cách 
hiệu quả, nhờ đó đạt được lợi thế cạnh tranh trong đàm 
phán. Và điều này có thể áp dụng vào bất cứ lĩnh vực não! 

Thực tế cho thấy, thành công trong công việc gắn liên 
với trình độ và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ hình thể. Những 
ví dụ sau sẽ chứng minh rất rõ điều ấy. 


Khả năng lãnh đạo 


Vào cuối Thời đại Công nghiệp (Industrial Age}, hiệu 
quả của lỗi quản lý mệnh lệnh và kiểm soát đang suy giảm 
mạnh. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo (từ các thành viên 
ban quản trị cấp cao đến các tổ trưởng sản xuất} đêu phải 
tìm cách lãnh đạo cấp dưới thông qua ảnh hưởng của 
mình hơn là dựa vào quyên hành từ chức vụ. 


Ảnh hưởng đó có được nhỡ vào hai khả năng sau: 

Hiểu tảm lý nhãn viên, biết lắng nghe những øì họ 
nói và biết đọc những thông điện không lời mà họ 
thể hiện. 
Cử chỉ và lời nói phải đồng bộ. Điều này có nghĩa 
là ngôn ngữ hình thể nhải nhù hợp với lời nói để 
từ đó củng cô nội dung muốn truyền đạt thay vì 
phá hỏng nó. 


TH MOINVEEBAI. ÀIVANTACGE 


Giáo dục 

Ngôn ngữ cứ chỉ của giáo viên là nhãn tố quan trọng 
thúc đấy học sinh hoàn thành bài tập về nhà. Nghiên cứu 
ở các nhóm học sinh tiểu học, trung học và đại học cho 
thấy, ở mọi lứa tuổi khác nhau, học sinh đều có thiện cảm 
với những giảo viên hay sử dụng cứ chỉ thân thiện hơn, như 
giao tiến bằng mắt, gật đầu, hướng người vẻ trước, mỉm 
cười... Việc phát huy những cử chỉ này ở giáo viên sẽ giúp 
học sinh có thêm động lực học tập, các em sẽ yêu thích giờ 
học hơn và sẵn sàng nghe theo lời thầy cõ giáo. 


Bản hàng 

Khi một nhãn viên bán hàng gặp gỡ khách hàng tiêm 
năng, khách hàng sẽ đánh giá nhân viên ấy dựa vào vẻ 
ngoài và cách cư xứ của họ. Quá trình này chỉ diễn ra trong 
khoảng bảy giây nhưng ấn tượng đó lại kéo dài. Việc hán 
hàng được hay không tùy thuộc vào những hành vi không 
lời được thể hiện ngay trong lẳn gặp đầu tiên. Trang điểm, 
tư thế, tác phong, nét mặt và ảnh mắt là những yếu tố mà 
các nhân viên hán hàng thành công cản nắm vững và biết 
cách vận dụng. 


Đam phản 


Một cuộc đàm phán thành công có thể nhờ vào khả 
năng nắm bắt những ẩn ý sau lời nói của đối phương. Để 


1ũ 


hffps://tieulun.hopto.org 


BÍ MẬT NGÔN NGỮ GƠ THỂ 


có được điều này, bạn cản hiểu được ngôn ngữ hình thể. 
Mhà đàm phán tài ba là người nhận ra khi nào nên trì hoãn 
hoặc thúc đây quá trình đầm phán. Họ biết cách xoa dịu và 
bình ốn những nh huống căng thẳng. Tuy nhiên, thay vì 
chỉ căn cứ vào lời nói, cách chủ yếu họ sử dụng để đánh giá 
diễn biến xung quanh là quan sát những cử chỉ không lời 
vốn bộc lộ những động cơ vô thức và dẽ bị bỏ qua. 


Y tế 


Kỹ năng giao tiến không lời của bác sĩ đối với bệnh 
nhãn có một vai trò rất quan trọng. Mặc dù không ảnh 
hưởng trực tiến đến chất lượng điều trị bệnh (như các thiết 
hị kỹ thuật, dụng cụ y tế), nhưng việc nhạy bén với những 
dấu hiệu không lời và thể hiện "sự thấu cảm lãm sảng" đối 
với người bệnh sẽ đem lại cảm giác hài lòng nơi người 
hệnh, giúp họ hình tăm và lạc quan hơn. 


Pháp luật 

Khi thấm vấn nghi nhạm, thay vì chỉ lắng nghe những 
cảu trả lời mẫu thuận nhau, mi cảnh sát được đão tao hài 
hản sẽ tìm kiếm những phản ứng tảm lý thoáng qua trên 
khuôn mặt nghi phạm. Chẳng hạn nụ cười thoáng qua có 
thể ngầm hiểu rằng nghi nhạm tự tin rằng hắn vừa đánh 
lửa được thắm vẫn viên. 


11 


THE MOINVERRBAI. AI VAMTIAGE 


Dịch vụ khách hàng 


Mhiễu người cho rằng thái độ phục vụ tận tình của 
nhân viên chính là chìa khóa đem lại thành công cho dịch 
vụ khách hàng. Nghiên cứu cho thấy khả năng nhận biết 
các dấu hiệu không lời của nhãn viên cũng quan trọng 
không kém. Việc nắm bắt ngôn ngữ hình thể một cách tỉnh 
tế sẽ giún nhân viên hiểu rõ khách hàng thật sự đang nghĩ 
gì hoặc cảm nhận được gi. 


Xây dụng kỹ năng 

Vận dụng kỹ năng giao tiến không lời nghĩa là bạn đi 
vào tìm hiểu và án dụng những cử chỉ gẵn như võ thức 
trước đó. Thay vì chỉ cảm nhận về một ai đó, bạn có thể 
nhìn vào dấu hiệu hình thể để đọc suy nghĩ của họ. Thay 
vì chỉ hy vọng rằng bản thân tạo được ấn tượng tốt thì bạn 
có thể biết cử chỉ nào giúp bạn có được sự tự tin và lấy 
được thiện cảm từ đối phương. 


Mắm được các kỹ năng nghề nghiện cần thiết này 
không chỉ giúp bạn học hỏi những điều mới mẻ mà còn 
giún bạn nhận thức được sức rmianh của ngôn ngữ cử chỉ để 
từ đó phát huy hơn nữa năng lực của bản thăn. Bạn sẽ biết 
cách tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ lẫn gặp đầu tiên. Bạn 
cũng sẽ biết cách giải mã một ánh mắt, một nét mặt hay cử 
chỉ nào đó và nhanh chóng xây dựng niễm tin với khách 
hàng cũng như các thành viên trong nhóm. 


12 


htfps://tieulun.hopto.org 


BÍ MT NGÓN NGỮ Ơ THẺ 


Một điều thú vị khác là bạn có thể rèn luyện kỹ năng 
này ở bất cứ đâu: ngoài sản bay, trong các cuộc họp, tại 
bữa än tối cùng gia đình hoặc trong một bữa tiệc bạn bè. 
Bạn sẽ ngạc nhiên khi nắm bắt được những thông điệp từ 
ngôn ngữ cứ chỉ của người khác. Và khi áp dụng những 
hiểu biết mới mẻ này vào các mối quan hệ trong công việc, 
bạn sẽ thấy ngôn ngữ hình thể trở thành một trong những 
yếu tố quan trọng không thể thiếu trên bước đường thành 
công của bạn. 


Tiềm quan trọng nhất trung giao tiến chính là 
hiểu được mhttữn gì ngưừt khúc không núi r1. 
- Pctcr Druckcr 


13 


Chương | 


NĂM CHỮ “C?” BÍ MÂT TRONG 
NGÔN NGỨ HÌNH THỂ 


NGÔN NGỮ CƠ THẺ TỰA NHƯ MỘT CHIẾC MÁY 
TÍNH. Hiẫu hết chúng ta đêu biết nó là gì, nhưng lại không 
biết chính xác nó vận hành ra sao. Đó là vì quá trình tiếp 
nhận và giải mã các thông tin không lời thường được thực 
hiện một cách võ thức. Chẳng hạn khi nhìn thấy cử chỉ 
của một ai đó, chúng ta sẽ tự động nhán đoán ý nghĩa của 
cử chỉ ấy. 

Nhưng để giải mã chính xác những dấu hiệu đó, bạn 
cản nhải ngắt đi hệ thống phán đoán tự động của mình, 
đồng thời phản tích những ấn tượng của bạn vẻ đối 
phương. Để khám nhá và hiểu đúng ÿ nghĩa ngôn ngữ cơ 
thể cản phải đặt nó trong ngữ cảnh cụ thể, đồng thời xem 
xét nó trong các tổ hợp, được đánh giá đồng bộ với lời nói, 
được phản định qua tính nhất quán và được chọn lọc phù 


15 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOINVERRBAI. AI VAMTIACGE 


hợp với các ảnh hưởng văn hóa. Chương này sẽ chỉ cho 
bạn biết phải lầm thế nào. 


Tình lọc ấn tượng đầu tiên: Năm chữ “Ú” bí mật 


Mhững dẫu hiệu không lời đóng vai trò quan trọng 
trong việc hình thành ấn tượng đầu tiên. Đó cũng là một 
trong những yếu tố thuộc về hản năng của mỗi người. Tuy 
nhiên, không phải ấn tượng đầu tiên nào cũng chính xác. 
Bộ não của chúng ta được lặp trình để phản ứng tức thì 
với một số hành vi nào đó. Hệ thống tỉnh vi này vốn được 
hình thành lâu đời, ngay từ khi tổ tiên ta phải đối mặt với 
những nguy hiểm trong cuộc sống. Sự đa dạng vẻ ý thức xã 
hội và sự phong phú về quan niệm sống khiến các mỗi 
tương tắc trong giao tiếp của chúng ta cầng thêm phức tạp, 
đặc biệt trong môi trường lầm việc. 


Mặc dù ẫn tượng đầu tiên không nhi lúc nào cũng 
chính xác, nhưng bạn có thể cải thiện khả năng nắm bắt 
ngôn ngữ cử chỉ người khác nhờ việc tỉnh lọc ấn tượng của 
mình thông qua năm nội dung sau: nøữ cảnh (Comtext), tổ 
hợn (Chusters), đông bộ (Coneruence], nhất quán (Coansisiency) 
và un háúa (Culrure). 


Ngư cảnh {(Context} 


Hãy thử tưởng tượng khung cảnh này: Đó là một buổi 
tối mùa đông giả lạnh, tuyết rơi nhẹ và những cơn gió bấc 
không ngừng thối. Trước mặt bạn lúc này là một người 


l6 


BÍ MÃT NGÓN NGỮ GƠ THẺ 


phụ nữ. Bạn nhận ra đó là đỗng nghiệp của mình. Cô ấy 
đang ngöi trên băng ghế dài ở trạm xe buýt. Đầu cô cúi 
xuống, mắt nhắm nhiên, người co lại, toàn thần run nhẹ 
và vòng tay tự ôm lẫy vai mình. 


Ở một khung cảnh khác: Cũng người phụ nữ ấy, 
nhưng thay vì ngồi ngoài trời chờ xe buýt, cô ấy lại ngôi 
sau chiếc hàn giấy trong văn phòng cạnh bạn. Ngôn ngữ 
hình thể của cô ấy được xác định như sau: đầu cúi xuống, 
mắt nhắm chặt, cũ người, run run và tự õm lấy mình. 


Cứ chỉ không lời ở cả hai trường hợp trên như nhau, 
nhưng đặt trong từng hoàn cảnh cụ thể, lại chứa đựng 
những thông điệp riêng. Từ việc muốn nói rằng "Tôi lạnh 
lắm!", trang nháy mắt, cỏ ấy chuyển sang "Tôi đang rất lau 
khổ". 


Khi ngữ cảnh thay đối, ý nghĩa của giao tiếp khỏng lời 
cũng thay đối. Thật vậy, chúng ta sẽ chẳng thể nào hiểu 
được hành vi của một người nào đó nếu không xét đến 
bối cảnh cụ thể nơi hành vi đó xảy ra. 

Khi giao tiếp, mối quan hệ giữa hai bên chi nhối rất 
nhiều đến ngữ cảnh. Cùng một người nhưng nói chuyện với 
khách hàng, với cấp trên hoặc cấp dưới của mình, lại đưa ra 
những cử chỉ khác nhau. Và cho dù quả trình giao tiến diễn 
ra trong hoàn cảnh não (riêng tư hay công khai], thì tất cả 
những thay đối này cấu thành nên ngữ cảnh và cần phải đưa 
vào xem xét khi bạn suy đoán ý nghĩa của ngôn ngữ hình 


17 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MOINVEERBAI. ÀIDVAMIACGE 


thể. Điêu quan trọng chính là việc bạn xét đoán xem cách 
hành xử không lời nhù hợp với ngữ cảnh nào. 


HÃY THƯ 


Chọn ra một hành vi không lời (chẳng hạn như chạm tay 
đồng nghiệp] và liệt kẽ tất cả các điều kiện mà công ty 
hoặc tổ chức của bạn sẽ chấp nhận với hành vi đó. Sau đỏ 
hãy liệt kẽ tất cả những thay đổi vẽ mặt ngữ cảnh khiến 
cho cử chỉ đỏ trở nên khöng phù hợp. 

Hãy hỏi bản thân bạn rằng việc thay đối nơi chỗn (trong 
văn phòng riêng, trong phòng họp vời nhiều đồng nghiệp. 
trên sản khãu khi được trao giải thưởng hoặc khi tỉnh cờ 
qặp ở hành lang} có thể làm biến đối ý nghĩa cử chỉ đó như 
thế não. 

Tỉnh trạng của các cả nhãn cỏ liên hệ với nhau hoặc chất 
lượng mỗi quan hệ của họ làm thay đối thông điệp không 


lời được truyền đi ra sao? 


Ví dụ: Dave và Diane là bạn và đông nghiện từ nhiễu 
năm nay. Họ thường đứng cạnh nhau, nhìn nhau đắm 
đuôi, chạm tay nhau và cười đùa với nhau môi khi nói 


chuyện. Không ai bàn tán gì về họ cho đến một ngày 


Diane tuyên hố đính hôn với một nhân viên khắc cùng 
công ty. Khi thấy Dave và Diane cười đùa với nhau, một 


1ã 


BÍ MẤT NGÔN NGỮ DƠ THẺ 


đồng nghiệp nói với Dave rằng: "Hãy cẩn thận nhé, I)iane 
đính hân rỗi đãy!". 

hgữ cảnh mỗi quan hệ đột nhiên thay đối. Cách hành 
xử không lời vốn hình thường khi Diane còn "đc thân”, 
giờ lại bị xem là “có uấn đề”. 


Tổ hợp (Clusters} 

Mhững củ chỉ không lời xảy ra trong một tổ hựnp các 
động tắc - một nhóm tư thế và hành vi sẽ củng cố cho lời 
nói. Một cử chỉ đơn lẻ có thể mang nhiều ý nghĩa hoặc 
chẳng có nghĩa gì cả, nhưng khi bạn đặt cử chỉ đó bên 
cạnh một dẫu hiệu không lời khác thì thông điệp muốn 
chuyển tải sẽ trở nên rõ ràng hơn. Một người có thể 
khoanh tay với nhiều lý do nhưng khi cử chỉ này được đặt 
cạnh cái cau mày, lắc đầu và hó đi, bạn sẽ có một hức tranh 
gphén và thông điện là cô ấy không chấn nhận bất cứ điều 
gì bạn vừa đẻ xuất. 

Hãy luôn nhớ tìm kiếm tổ hợp các cử chỉ. Việc xem xét 
toàn bộ cử chỉ của một người sẽ hé lộ cho ta nhiều điều 
hơn là xem xét từng cử chỉ đơn lẻ. 


Tôi từng biết một người quản lý giỏi, trước mỗi cuộc 
họp nhân viên ông thường cởi áo khoác và chọn một vị trí 
ngồi giữa bàn (không phải đâu bàn]. Thêm vào đó õng 
còn có rất nhiêu cử chỉ thân thiện khác nhằm tao niên TmiÖti 
bảu không khí thân mật. Chẳng hạn, bất cứ khi nào ai đó 


19 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOIMVERBAI. ÀIVAMNTIAGE 


trong buổi họp nói, người quản lý sẽ nghiêng vẻ phía họ, 
thể hiện sự quan tâm trên khuôn mặt, gật đẫu tán đồng 
và nhìn người đó. Tổ hợp các cử chỉ này cho thấy ông ấy 
muốn buổi họp diễn ra thật tự do. Mợi người có thể mạnh 
dạn trao đối ý kiến với nhau. 


HÃY THỨ 


Đếm tới ba. Giả dụ rằng bất cứ cử chỉ đơn lẻ nảo cũng 
mang một yÿ nghĩa riêng biệt nào đỏ, cho đến khi bạn thấy 


hai cử chỉ khác nữa củng cõ thêm y nghĩa đỏ. 


Đông bộ (Congruence) 


Một nghiên cứu của Tiến sĩ Albert Mehrabian của Đại 
học California ở Los Angeles cho thấy tổng ảnh hưởng của 
mội thông điệp göm 795 ngôn từ sử dụng, 389% giọng nói, 
5590 nét mặt, động tác tay, tư thế và những hình thức giao 
tiếp không lời khác. 

Khi lời nói và suy nghĩ hòa hợn với nhau (tức là khi 
người †a tin vào những gì bản thân nói ra), bạn sẽ thấy nó 
được củng cố hơn bằng ngôn ngữ cơ thể của họ. Cứ chỉ và 
biểu hiện của họ đêu đồng bộ với những øì họ nói. 

Mgược lại, sẽ là sự “bất nhất” nếu cử chỉ mẫu thuận với 
lời nói. Chẳng hạn: lắc đầu nguảy nguậy trong khi nói 


20 


HÍ MÃT NGÔN NGỮ GƠ THẺ 


đồng ý hoặc khi ai đó chau mày và nhìn xuống đất mà lại 
nói với bạn rằng cö ấy đang vui. Điều này không hẳn xuất 
phát từ sự giả dõi có chủ đích, mà nó chỉ là dấu hiệu cho 
thấy mâu thuẫn hên trong giữa suy nghĩ và lời nói của một 
IEHỜI. 

Tôi để ý mâu thuẫn này ở Sheila - một quản lý mà tỏi 
đang đào tạo. Sheila xuất hiện bình tĩnh và đưa ra những 
lý do hợp lý vì sao cô giao nhiều trách nhiệm hơn cho 
nhân viên của mình. Nhưng mi khi nói về điều này, cô ấy 
lại rùng mình -— cái rùng mình hầu như vô thức. Điều đỏ 
hé lộ rằng, trong khi lời nói của Sheila rất dứt khoát thì 
cái rùng mình võ tình thoáng qua lại ẩn chứa một thông 
điện ngược lại "tới thực sự không tnuỗn thết". 


HÃY THỨ 


Bài tập này bạn nên luyện bên ngoài nơi làm việc của 
minh: bất cứ khi nảo, có ai đỏ hỏi bạn câu hỏi dạng “có” 
hoặc “khóng”, bạn hãy trả lời “có” trong khi khẽ lắc đấu, 
sau đỏ xem phản ứng của đối phương như thế nảo trước 


cách trả lời không đồng bộ vời cử chỉ của bạn. 


21 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MUIMVEKRBAI. ÀIWXMTIACG:E 


Nhất quán (Consistency} 


Bạn nên biết ranh giới hành vi của một người trong 
điều kiện bình thường như thế nào để từ đó so sánh với 
những biểu hiện bất thường của họ lúc căng thẳng. Chẳng 
hạn, khi thoái mái, cách ông ấy nhìn xung quanh, cách 
ngỏi, cách đứng như thế nào? Ông ấy phản ứng ra sao khi 
thảo luận những chủ đẻ đơn giản? Việc nhận biết ranh giới 
hành vi của một người sẽ giúp bạn nẵng cao khả năng phát 
hiện những suy đoán sai lắm. 


HÃY THỦ 


Cách tốt nhất để hiểu ranh giới hành vi của một ai đỏ là 
quan sát họ trong một khoảng thời gian. Chẳng hạn, khi 
iao tiếp với đồng nghiệp, bạn hãy để ý xem khi thư thả họ 
thường có những biếu hiện gi? Họ có hay giao tiến bằng 
mắt không? Những cử chỉ nào được họ thường xuyên thể 
hiện? Tư thế của họ nỏi lên điều gi? 

Một khi bạn đã biết hành vi nào là bình thường đối với 
đồng nghiệp của minh thi bạn có thể phát hiện nhanh 
chóng và chỉnh xác những thay đối nhỏ nhất khi ngõn ngữ 


cử chỉ khác vời tỉnh cách thường ngày của họ. 


Một trong những “nen nhỏ” mà một cảnh sát điều tra 
có kinh nghiệm sử dụng để phát hiện sự giả dõi là hỏi một 


22 


BÍ MÃT NGÔN NGỮ GƠ THẺ 


loạt những câu hỏi đơn giản trong lúc quan sắt đối tượng 
hành xử thể não khi không có lý do gì để nói dõi. Sau đó, 
những cảu hỏi khó được đưa ra, cảnh sắt sẽ quan sắt 
những thay đối trong hành vi và chỉ ra những điểm không 
trung thực ở đối tượng. 

Chúng ta thường cố đánh giá tính nhất quản trong 
ngôn ngữ, cứ chỉ của một người nào đó khi vừa gặp. Sau 
đây là ví dụ từng xảy ra với tôi vài näm trước. 

Hôm ãy, tôi có nhiệm vụ trình bày trước giám đốc điều 
hãnh một công ty chuyên vẻ dịch vụ tài chính một bài diễn 
thuyết quan trọng. Theo dự định thì bài diễn thuyết này sẽ 
được thuyết trình trước đội ngũ lãnh đạo của ông ấy vào 
ngày höm sau. Tuy nhiên, mọi việc có vẻ diễn ra không 
được suôn sẻ. Cuộc họp của chúng tôi kéo dài gản một giờ 
và trong suốt khoảng thời gian đó, vị giám đốc chỉ khoanh 
tay, ngồi im ở bàn hội nghị. Không hề có một nụ cười hay 
cái gật đầu tản thành của ông ấy. Khi tôi trình bày xong, 
ông ấy nói "Giám ơn” (không hệ nhìn tôi) và rời khỏi 
phòng. 

Vì là một chuyên gia về ngôn ngữ hình thể, tối chắc 
rảng hành vi của õng ấy cho thấy bài diễn thuyết của tôi 
chắc chắn sẽ bị loại bỏ trong buổi tới. Nhưng khi tôi bước 
vào thang máy thì trợ lý của ông ấy đến bẻn tôi và nói cấp 


" m PTNT L1 ý 


không khỏi ngạc nhiên và hỏi tại sao õng ấy lại phản ứng 


35 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MOIMVEEBAI, ÀI7VAÀMIACGE 


như kiểu õng ấy khöng hẻ thích nó. Cỏ ấy cười, nụ cười 
như nói rằng cô ấy từng thấy cách hành xử như thế nhiễu 
lần. "Nếu ông ấy không thích thì âng ấy đã đứng lên nạay giữa 
hài thuyết trình của cô tà bước ra ngoài rồi!" 

Cử chỉ của vị giám đốc ấy khiến tôi nảy sinh những 
suy đoán tiêu cực. Tôi đã không nhận ra đây chính là hành 
vi bình thường của con người này. 


Văn hóa (Culture) 

Văn hóa có ảnh hưởng khá sâu đậm đến việc giao tiến 
không lời. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này ở Chương 9. Còn 
bảy giờ, điều quan trọng bạn cần biết khi tìm hiểu về ngôn 
ngữ hình thể là xem xét mức độ căng thẳng mà đối 
phương đang chịu. Khi mức độ cảm xúc càng cao thì 
những cử chỉ mang đậm nét đặc trưng văn hóa sẽ càng 
được thể hiện rõ. 


Mgoài ra, ngôn ngữ hình thể còn bị tác động bởi nhiều 
nhóm văn hóa khác nhau. Ví dụ các vũ công ba-lẽ được 
luyện tận giữ nhân ngực hướng về trước, vì vậy họ thường 
đứng kiểu này khi mang giày, chịu lực trên mũi chân (tư 
thế cần bản). Nhiều nhãn viên văn phòng hay khòm lưng, 
rũ vai do phải ngồi trước bàn phím nhiều giờ. Binh sĩ 
thường mang vác trên vai và lưng nên họ quen giữ dáng 
đứng thẳng khá lâu sau khi hoàn tất nhiệm vụ của mình. 


Mgười dân ở những vùng khác nhau trong cùng một 


234 


BÍ MÃT NGÔN NGHĨ CƠ THỂ 


nước cũng có thể sử dụng ngôn ngữ hình thể theo những 
cách khác nhau. Hãy lấy sải chân của người New York điển 
hình làm ví dụ và sö nó với dáng đi thư thả hơn của một 
người ở miền Nam. Hoặc nghĩ đến những khác biệt ngắm 
về ngôn ngữ hình thể giữa những người New England đầu 
tiên và chính thống với những người anh em ở California. 

Càng biết nhiễu vẻ nguỗn gốc xuất thân, sở thích và 
mỗi quan tâm của một người, bạn sẽ càng hiểu rõ hơn tại 
sao họ lại có những cử chỉ đặc trưng, và tại sao việc mất đi 
bản sắc lại đáng lo ngại đến vậy. Đôi khi, con người thay 
đối thái độ khi đối tượng tiếp xúc thay đối. Trong lúc trị 
liệu, tôi thường gặp những bệnh nhân thừa nhận rằng họ 
nói chuyện với mẹ bằng thái độ này, nhưng với cha lại là 
một thải độ hoàn toàn khác. 


HÃY THỦ 


Chọn một đồng nghiệp vả lên danh sách mọi thứ bạn biết 
vẽ cô äy, bao qöm: dẫn tộc, nơi sinh ra và lớn lên, sở thích, 
qia đình, những hoạt động thể thao mà cô ấy yêu thích. 
Một khi bạn đã có danh sách đảy đủ, hãy bắt đâu quan sát 
đöng nghiệp nảy để xem bạn có thể nhát hiện được những 
dău hiệu không lời nào từ những thông tin ấy không. 


25 


hffps://tieulun.hopto.org 


THE MOINVERRBAI. AI VAMTIACGE 


Hãy nhớ trong đầu năm từ: neữ cảnh, tổ hợn, đẳng bộ, SN sa Ki 
Chương 2 
nhất quán và uän hóa khi bạn tiến tục khám phá những = 
phần tiếp theo của cuốn sách. Rõ ràng, chúng ta đếu sử 
dụng ngôn ngữ không lời để giao tiếp hoặc thể hiện trạng : R F 
thái của mình. Việc đọc được ngôn ngữ hình thể không HIE.U TOAIN BC) €@(} 'THIE, 
chỉ là học về các dấu hiệu mä còn nhải hiểu được ý nghĩa 
thực sự của chúng như thể não. 


NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA CỬ CHÍ LÀ nghiên cứu toàn 
bộ các động tác cơ thể và ý nghĩa của chúng trong giao tiếp. 
Bằng cách tập trung vào sự đa dạng của các động tác cơ 
thể, như điệu bộ, cách nghiêng người, nhịp thở, sự thay 
đối tư thế đột ngột của đối phương, bạn có thể biết được 
trạng thái cảm xúc hoặc sự biến đối thái độ của họ. Trong 
chương này, bạn sẽ có dịp tìm hiểu rõ hơn cách thức 
truyền tải thông điệp của các động tác cơ thể. Đông thời 
bạn cũng sẽ hiểu được tại sao sự phản chiếu - một kỹ thuật 
bắt chước dáng điệu và cử chỉ của người khác - lại có sức 
mạnh tạo lận mỗi quan hệ đến vậy. 

Ngôn ngữ hình thể cảm xúc 

Trược đây, các nhà khoa học cho rằng cảm xúc của con 
người chủ yếu được thể hiện thông qua nét mặt. Mhưng 
kết quả nghiên cứu mới trong ngành thản kinh ý thức và 
cảm xúc lại cho thấy tất cả các dấu hiệu của cơ thể cũng 


26 27 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MINVEERBAI. AI TVAMLAGE 


góp phản thể hiện xúc cảm. Điều này có thể thấy rõ khi 
người ta sợ hãi. Biểu hiện của đối tượng sẽ cho bạn biết 
rằng họ đang sợ và ngôn ngữ cơ thể sẽ cho bạn biết cách 
họ phản ứng như thể não. 


Mghiên cứu cũng cho thấy phản ứng tức thời trước nỗi 
sợ của con người có thể xảy ra trước cả ý thức, tức nó thuộc 
vẻ phân vỏ thức trong mỗi con người. 

Chẳng hạn công ty bạn sắp xảy ra những biến động 
lớn, như cắt giẫm nhân sự, tái cấu trúc hoặc bị sáp nhập 
với một công ty khác. Điều này khiến hạn dẻ bị ảnh hưởng 
bởi nỗi lo lắng từ các nhẫn viên xung quanh. Những nhản 
ứng cảm xúc ấy có thể đưa tới các quyết định và hành động 
mà lý trí không thể giải thích được. Càng nhận thức được 
mối liên hệ trực tiếp và tức thời này, bạn càng có điều kiện 
hiểu rõ hành vi của bản thãn cũng như của đồng nghiện 
hơn. 

Mối liên hệ 

Giao tiến không lời đã được nghiên cứu rộng rãi từ 
nhiều năm trước, thế nhưng những phát hiện thú vị lại 
đến một cách tình cờ. Một trong những nhát hiện như thế 
được khởi nguön từ một phòng thí nghiệm ở Italia - nơi 
nhiều nhà khoa học đang nghiên cứu vẻ tế bào não của 
loài khi. 

Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng khi loãi khi thực 


28 


BÍ MẬT NGÔN NGỮ GƠ THẺ 


hiện một động tác tay đặc thù não đó, các nơ-ron thân 
kinh trên vỏ não của nỏ sẽ rất linh hoạt. Ví du, mỗi khi 
chúng với tay lấy hạt đậu phòng, một số tế bào ở hai bán 
cảu não sẽ "bị kích thích", tạo ra âm thanh ri ri có thể nghe 
được bằng các thiết bị kiểm tra cực kỹ tỉnh vi. 

Trong một thí nghiệm khác, người ta gắn thiết bị theo 
đõi lên một con khi và cho nó nhìn động tác chụp hạt đậu 
phòng của con người. Và các nhà nghiên cứu đã không 
khỏi ngạc nhiên khi thấy các nơ-ron thắn kinh tương tự 
của khi cũng bị kích thích như ở thí nghiệm trên. Điều này 
cho thấy đối với hoạt động của các tế bào thần kinh vận 
động, bộ não của khi kháng thể nhận biết được sự khác biệt 
giữa tiệc thực hiện uà tiệc nhìn thấy một hành động nào đó 
tương tự. Các tế bào này được các nhà thần kinh học gọi 
là "nơ-ran bất chước `. 


Các thí nghiệm tiến theo khẳng định sự tỗn tại của nơ- 
ron bắt chước ở can người. Hệ thống nơ-ron này cho phén 
bộ não thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất, kể cả 
học hỏi và bất chước. Mgoài ra, nghiên cứu này còn tiết lộ 
một sự ngạc nhiên khác nữa, đó là, ở con người, ngoài việc 
bắt chước, các tế bào này còn phản ánh cảm giác và cảm 
XÚC. 


Đã bao giữ bạn thắc mắc tại sao khi một npuười nào đó 
ngỏi gản bạn ngán thì bạn cũng ngáp theo? Hoặc tại sao 
bạn lại hơi co người khi thấy người khác chích ngừa? Thực 


MA 


htfps://tieulun.hopto.org 


THẺ MOINVERRBAI. AI VAMTACGE 


ra, đó là do hoạt động của các nơ-ron bắt chước. Khi bạn 
nhìn thấy cảm xúc biểu hiện trên khuỏn mặt của người 
khác, hoặc đọc được qua cử chỉ, điệu bộ của người đó, bạn 
sẽ tự đặt mình vào "trạng thái tỉnh thân" của người ấy một 
cách vỏ thức và bắt đầu có những cảm nhận giống đối 
phương. Vì vậy các nơ-ron bắt chước này đối khi còn được 
xem là cơ sở sinh học của lòng trắc ẩn. 


Luận bản về con tim 


Chuyển động lên xuống của lỏng ngực thể hiện rất rõ 
cảm xúc của con người. Dù là chuyển động khẽ khàng hay 
mạnh mẽ thì chúng cũng luôn bộc lộ điều gì đó. Trái tim, 
khối óc và hệ thắn kinh phối hợp với nhau nhịp nhàng 
đến mức bạn có thể biết được một người đang vui hay 
đang buỗn chỉ bằng cách quan sát sự lên xuống của lỗng 
ngực. Một người vừa được thăng chức sẽ “ưrỡn ngực” đi 
vòng quanh một cách tự hào; trong khi đồ một người đang 
chán nản sẽ có đáng đi ủ rũ, ngực hónp vào như thể ai đó 
vừa thoơi vào bụng họ. Khi một người cảm thấy thoái mái 
với mỗi trường xung quanh, họ thường cởi nút áo khoác 
(một cử chỉ vỏ thức như thể nhá bỏ rào cản để hộc lộ trái 
tim chăng?). 

Thực ra, những cách nói ví von thể hiện cảm xúc của 
trải tim đã nói lên tất cả. "ơn rfim tan rất", “Hrải tìm như 
bị bản nghẹi"... không chỉ là những cảu so sảnh mà còn là 
cách nói dựa trên cơ sở tăm lý thực tế. (Viện Mghiên cứu 


30 


BÍ MÃT NGÓN NGỮ GƠ THẺ 


Quốc gia về Sức khỏe Thể chất Hoa Ký thừa nhận rằng 
có một mỗi liên hệ trực tiến giữa trạng thái thất vọng, 
chản nản với các vẫn đẻ vẻ tìm mnạch)]. 


Để thể hiện trạng thái tích cực, chúng ta hay dùng 
những câu như "tim tới nhnr muốn rrổ tune" nhằm mô tả sự 
kết hợn giữa nhịp tim, chất adrenaline và endorphin. 
Những chất này đem lại cho ta cảm giác ngất ngảy khi hệ 
thống thân kinh giao cảm được nạp năng lượng và sẵn 
sàng hãnh động. Khi nhãn khích và hạnh nhúc, phần trên 
của cơ thể mỗi người sẽ đột ngột thay đối - thường là nướn 
cao hơn vẻ nhía trước và hít thở thật sâu. 





Biếu biện của một trạng thát đây phấn khích 


31 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MOIMVEERBAI. ÀI?VÀMTIACGE 


Hơi thở cuộc sống 

Hit thở chính là cách nuôi sống cơ thể. Có thể cả tuản 
bạn không cản thức ăn, có thể vải ngày bạn không cần 
nước uống mà văn sống, nhưng chỉ cần ngưng thở trang 
vài phút thì sự sống của bạn chấm dứt. Dĩ nhiên bạn biết 
rõ điều này. Nhưng bạn có biết rằng cách thở của bạn cũng 
tiết lộ khá nhiều điều vẻ trạng thái cảm xúc của bản thản 
hay không? 

Ví dụ: Mi thở là một cơ chế sinh học tự bảo vệ thuộc vẽ 
bản năng. Chẳng hạn, trước đãy khi trốn tránh dã thú, hoặc 
trong chiến đấu, trước những tình huống nguy hiểm, để an 
toàn, người ta nín thở. Ngày nay, tuy những bất trắc trên 
khỏng còn, nhưng trước bất cứ nỗi lo lắng nào đó, người ta 
cũng có thể nín thở hoặc thở gấp. (Trong các thử nghiệm 
điện tâm đỏ, những người nói dõi thường có khuynh hướng 
nín thở, và điều đó thể hiện rất rõ trên máy đo). 

Thở gấn cũng là một dấu hiệu cho thấy sự kém tự tin của 
đối tượng. hiếu một diễn giả thở ấn trong khi đang cố gắng 
hỗ hào, kêu gọi mọi người thì cho dù cö ấy nói hay thế nào 
chăng nữa, người nghe vẫn khó có thể tin những điều cỏ ấy 
nói. Cách thở gấn của một người cũng có thể ảnh hưởng đến 
trạng thái cảm xúc của người khác. Khuynh hướng tự nhiên 
hắt chước và hị lầy cảm xúc ở những người xung quanh cũng 
làm tăng nhịn thở. Một người thở nhanh có thể khiến cả 
phòng cảm thấy lo âu mà không nhận thấy điều đó. 


32 


BÍ MÃT NGÔN NGỮ CƠ THỂ 


HÃY THỨ 


Khi nỏi chuyện với một đồng nghiệp, bạn hãy quan sát 
nhịp thở của họ. Hãy chủ y cách họ thở, thở sâu hay thở 
nhanh, và để ÿ phản ứng của bạn trước từng cách thở. 
Nếu chú ý, bạn sẽ nhận ra răng khi một người nảo đó 
trong nhỏm chuẩn bị phát biếu, họ sẽ hít thở thật său, 
những người trong nhỏm sẽ nhận ra dãu hiệu này một 


cách võ thức và hưởng sự tặp trung về người đỏ. 


Tu thế: Đóng và Mở 


Gần đây tôi có dịp diễn thuyết trước một nhóm các 
nhà quản lý của một công ty quốc tế lớn vẻ tắm quan trạng 
của các kỹ năng tương tác cá nhân trong công việc. Tất cả 
các nhà quản lý đều nhiệt tình tham gia buổi học, đưa ra 
nhiều câu hỏi và xung phong trả lời. Chỉ duy nhất một 
người phụ nữ ngỏi im suốt buỗi, vai rũ xuống, đầu ngả vẻ 
trước và hơi vặn người hướng về nhía cửa. Khi chương 
trình kết thúc, cô ấy nói với tôi rằng: "Tôi thái sự không nhi 
là người giao tiếp giải. Sự quá thân mật uà cới mở khiến tôi 
cảm thấy không thoái mái". DI nhiên tôi đã nhận ra điều 
này trước đó, và mọi người trong phòng cũng vậy. Hgôn 
ngữ hình thể của cô ấy đã nói lên tâm trạng lo lắng của cô 
ấy trong suốt buổi học. 


33 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MOMVERBAI. ÀIWXMTIAGE 


Tư thế đóng thường thấy là khoanh tay, bất chéo chắn 

và thân người quay qua chỗ khác. Trạng thái thấn hơn là 
cúi đầu (một cử chỉ phục tùng] và 

¬ thu người lại như muốn nhỏ bé 
É hơn (và ít bị đe dọa hơn). Phần 
trên cơ thể ủ rũ và che giấu băn 
tay là những dẫu hiệu đóng, 






thường biểu lộ cảm giác bất an. 
Nhưng rõ rằng chẳng có căn cứ nào cho 
những kết luận như vậy. Ví dụ, một 
người giấu bàn tay thì có thể người đó 
cảm thấy xấu hỗ về hình đáng móng tay 
của mình. 


Ở tư thế mở và sẵn sàng đón nhận ý 


. - kiến của người khác, bạn sẽ thấy đôi 
ÿ-Sx.Ânrlá pc chân không bắt chéo, cánh tay dang 
tà ÿ biến của bạn rộng lộ rõ lòng bàn tay. Hai tay thả lỏng 


tự nhiên cũng được coi là dấu hiệu của 

sự cởi mở, dẻ gản và sẵn sàng giao tiếp. 

Dễ đoán hơn đần ông, phụ nữ khi ngôi thường thả 

löng tay với những người mnà họ thích, và thường khoanh 

tay trước ngực khi họ cảm thấy không thoải mái hoặc 
không có cảm tình với ai đó. 


34 


HÍ iÃT NGÔN NGỮ GƠ THẺ 


Hai điều chắc chắn về tư thế đóng và tư thế mở là: 
Mhững người có tư thế mở thường có suy nghi tích 
cực hơn những người có tư thế đóng. 

Mhững người có tư thế mở thường có khả năng 
thuyết phục cao hơn những người có tư thế đóng. 


HÃY THỨ 


5o sảnh ngôn ngữ cơ thể qiữa các đồng nghiệp với nhau. 
Hãy quan sảt những người có khả năng thuyết phục và 
thành công. Tôi cá rằng bạn sẽ thấy họ luôn ở tư thế mở 
khi tiên xúc vời đồng nghiệp cũng như trinh bảy y kiến của 


minh. 


Ngôn ngữ hình thể cũng cho thấy địa vị của một người 
trong nhóm. Tôi từng tham gia nhiễu cuộc họp và nhận 
thấy rằng các nhãn viên thường ngöi thấp xuống trong khi 
người lãnh đạo cố ngỏi thẳng người nhằm tỏ rõ uy thế của 
mình. Cũng có lần tôi chứng kiến cảnh hai nhân viên có 
chiêu cao ngang nhau, lần đầu gặp nhau, họ cố rướn thẳng 
người chỉ để làm nối bật chiều cao của mình. Những 
người có tư thế như vậy, thường không nhận ra dáng vẻ 
của mình. Tuy nhiên, cũng có một số ngoại lệ. Điều này là 
vì, những người có địa vị ngang nhau thường có khuynh 
hướng bắt chước nhau, trong khi đó những người có chức 


35 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOINVEEBAI. AI NVAMIACGE 


vị cao hơn lại thận trọng tạo điệu bộ khác nhằm tạo nên 
sự khác biệt của bản thăn. 


Thái tử Charles xứ Wales thường ngắng cao đẫu, cầm 
hơi ngước, và tay nọ nắm tay kia ở sau lưng - tư thế thể hiện 
sự tự tin cao độ. Đây là những cử chỉ vô thức, biểu lộ sự 
ngoan cường và uy thể của người thích phỏ bày thân trước. 


Nghiêng người 


Mhiững người có thái độ tích cực hay hướng người về 
trước - nhất là khi ngồi. 


Khi hai người thích nhau, bạn sẽ thấy cả hai thường 
nghiêng người về nhau. Hoặc khi sinh hoạt nhóm, những 
người ngoài nhóm thường đứng ở tư thế nghỉ, trong khi 
đó những người trong nhóm hay hướng người và nghiêng 
đầu về trước. Nghiên cứu cho thấy những người hay cúi 
người vẻ trước sẽ khiến đối phương thoái mái khi nói 
chuyện và thổ lộ với họ hơn. 

Một nhân viên của Cục Nghiên cứu Rượu bia, Thuốc lá 
và Súng đạn Liên bang kể rằng ông đã sử dụng chiến thuật 
này khi thẩm vấn đối tượng nghi vấn. "Khi ehi phạm có uẻ 
sẵn khai nhận, tôi củi người uễ phía anh ¡a. Thậm chỉ tôi còn 
cỗ tình chạm uào tay anh ta. Việc rrày tạo ra sự thân tật chủ 
phép nghi nhạm thì thâm thừa nhận uới tôi thay tì phải nói 
lớn. Dộng tác đó cũng khiến tôi hạ giọng thấn hơm, tủ ra cảm 
thông hơn”. 


36 


BÍ MẤT NGÓN NGỮ DƠ THẺ 





ỹ 


Nghiêng người tê nhía trước biếu lộ sự thân thiện 


HÃY THỪ 


Nẽu muốn äp dụng cử chỉ nghiêng người như một kỹ thuật 
đàm phản, bạn căn chọn thời điểm thích hợp. Việc 
nghiêng người vẽ phia đối phương trong lúc nỏi chuyện 
quả sởm sẽ khiến người đỏ có cảm giác bạn đang “xâm 
phạm lãnh thổ” của họ, khiến họ không thoái mái và qiảm 
hửng thu khi trò chuyện. Töt nhất, hãy đợi đến khi bạn 
phát triển được mỗi quan hệ đến một mức độ não đỏ và 


tạo được sự thoải mãi với đối nhương thị hãy tiên hành. 


37 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOMVEKRBAI. ÀIVAMTACGE BÍ MÂT NGÔN NGỮ CƠ THỂ 


Mgả người ra sau thường là dấu hiệu của thái độ không __ Ngã người ra sau, tư thể đóng cho thấy sự thờ ơ 
thích hoặc phản đối. Đó là một phản ứng đã được lập hoặc bất đồng của đối phương. 
trình trong não. Về mặt tiêm thức, chúng ta thường cố giữ 
khoảng cách với bất ky ai hoặc điều gì mà ta thấy không 
thoải mái, bất đồng hoặc nguy hiểm. Trường hợp ngoại lệ, 
trong buổi tọa đăm, việc một người não đó ngồi ngả người 
ra sau có thể cho thấy uy thế hơn hẳn của họ. 


Mgả người ra sau, tư thế mở cho biết đối phương 
đang trắm ngâm, suy tính. 

Nghiêng người về trước, tư thể đóng biểu lộ thải 
độ thù nghịch. 

Nghiêng người vẻ trước, tư thế mở biểu lộ sự thích 
thú hoặc tán đồng. 

Mgả người sang một bên (hơi ra sau), chân tay tự 
do, thả lỏng là dấu hiệu thư thả và thoải mái. 
Ngoài ra, rất nhiều người thường ngả người sang 
một bèn khi nói chuyện với những người có vị trí, 
địa vị thấp hơn mình. 

Nụd HgUHỦI ra sau 

đễ tứ một bÌNuing : : 

cách nhất định HAY THƯ 

Hãy tưởng tượng một người bất kự nào đỏ bạn qặp như 
một đèn tin hiệu giao thông. Nếu người äãy đang cỏ tư thế 

và cử chỉ mở, đỏ lả tin hiệu đẻén xanh và bạn cỏ thể dễ 


dàng tiếp cận họ. Nếu cử chỉ của người ấy thể hiện sự nghỉ 





ngờ hoặc đèn văng phản đối, bạn nên qiảm tốc độ và thật 


Z : : sản ˆ _ căn trọng khi qiao tiếp với họ. Tư thế thách thức cùng với 
Khi xem xét tổ hợp các cử chỉ, dáng điệu, sự kết hợp ch. P 8 


khác nhau giữa tư thế nghiêng người với tư thế mở hoặc 
đóng có thể mang nhiễu ý nghĩa: 


vẻ mạặt cau cỏ là tin hiệu đèn đỏ - bạn nên dựng lại hoặc 


thử cách tiếp cạn khác. 


38 39 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MOINVERRBAI. AI VAMIACGE 


Tư thế “ta biết tất cả” 

Khi một người cảm thấy tự tin hoặc có ưu thế hơn, họ 
hay ngỏi ngả người ra sau, hai tay chập lại sau đầu, các 
ngón tay đan xen nhau (cử chỉ này thường có ở nam giới ). 

Vì tư thể này ngảm biểu hiện rằng "Tôi biết mmợi điều" 
nên có thể khiến đối phương khó chịu. Tuy nhiên, vẫn có 
một số cách để đối phó lại. Chẳng hạn, bạn có thể bắt 
chước cử chỉ đó, tỏ vẻ đồng thuận ( "Chiing ta có cùng ý 
neh7r") và mong rằng người đó sẽ thoải mái. Hoặc nếu một 
người để tay sau đầu như cố đe dọa bạn thì việc bạn lặp lại 
cử chỉ đỏ sẽ được coi là một dẫu hiệu thách thức trước thái 
độ “i4 biết tất cả” 
của họ. Bạn cũng 
có thể buộc đổi 
phương phải thay 
đối tư thế bằng 
cách đưa cho anh 
ta một vật gì đó 
khiến anh ta phải 
rời tay khỏi đầu và 
nghiêng người về 
trước để nhản nó. 


Ẩự Hí tin buặc tủ 


Ấm bơn người 





40 


BÍ MÃT NGON NGỮ GƠ THẺ 


Cơ thể bị căng thẳng 


Về cơ bản, có hai loại dãu hiệu không lời thường được 
mọi người biểu hiện. Đó là dấu hiệu cho biết họ đang 
thoải mái và dấu hiệu cho biết họ đang lo âu. Trừ một số 
ít bệnh nhân tăm thân, còn lại sự đối lựa thường gắn liên 
với trạng thái căng thẳng và được thể hiện qua những cử 
chỉ đóng, có tính chất phòng thủ như khoanh tay, giấu 
lòng bàn tay, và quay đi khi được hỏi. 


Căng thẳng hoặc phãn khích, tích cực hay tiêu cực, 
thường được biểu hiện qua một động tác thái quá nào đó. 
Khi một người bị kích động, họ khó mà đứng yên. Tay họ 
sẽ run rấy, toát mỗ hỏi (nhất là vùng nhân trung) hoặc khi 
đứng, họ có thể đi tới đi lui. Một ví dụ cho hành vi này là 
hình ảnh huấn luyện viên các đội bóng sốt ruột đi tới đi 
lui trong khu vực chỉ đạo dành cho đội. Hoặc người chơi 
bài để lộ thái độ khiến đối phương biết anh ấy đang chiếm 
ưu thế trong ván bài. 





(kq bản đứng cậu ta... 


41 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MLOINVEEBAI. AITVANIAGTE 


Chống nạnh 

Một cô bé đang đứng, tay chống nạnh giận dỗi trước 
cửa siêu thị. Mẹ cô bé hứa rằng sẽ mua pizza ngay sau khi 
mẹ con mua sắm xong, nhưng cô bé muốn có bánh nizza 
ngay bây giữi Cô bé bướng bình đứng tại chö, tay chống 
nanh. 

Có lẽ không ít lẫn bạn hắt gặn dáng điệu này. Cho dù 
là cũ bé bướng bình hay người lớn cố chấp, thì chống 
nạnh vẫn là cử chỉ phố biến được sử dụng với thái độ công 
kích, tự tin thái quá, thậm chí thách thức. 





Thể dưng dây 
thách thúc 


BỈ MẬT NGÔN NGỮ CƠ THẺ 


Hãy nhớ rằng, cũng như các cử chỉ khác, bạn cần nhải 
tìm kiếm, xem xét tổ hợp các cử chỉ và đánh giá những tình 
huống (ngữ cảnh) dẫn đến cử chỉ đó. Tư thế chống nạnh 
hay nhịp nhịp chân của một người đang đợi đồng nghiệp 
hoàn tất bản báo cáo có thể là dấu hiệu của thất vọng vì sự 
chăm trẻ hơn là tức giận. Nhưng nếu bạn nhìn thấy áo 
khoác của người ấy mở (tư thế bất chấp], tay chống nạnh 
và thủ thế trước mặt đồng nghiệp, nét mặt giãn dữ, bạn có 
thể đoán được là anh ấy đang rất bực mình. 


Hướng về người nói 

Góc đứng và vai của một 
người hưởng vẻ phía người nói 
chuyện sẽ cho biết mức độ 
quan tảm hoặc địa vị xã hội 
của người đó. Khi một người 
hướng hẳn vẻ nhía bạn, điều 
đó cho thấy họ có thiện cảm 
với bạn. Ngược lại, khi họ 
quay người tránh bạn thì có 
thể họ không mấy hứng thú 
trong tiếp xúc với bạn. Hành 
động né tránh một ai đó chính 





là biểu hiện của sư thờ ơ hoặc 
khó chịu mà không cản phải Tự rhế thôn thiên 
nói ra thành lời. (ÑỦ1 UÚI tam giới 


1453 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MOINYERBAI. ÀITAMIAUGE 


Đứng đối diện cũng có thể gây khó chịu cho đối 
phương. Đứng thủ thế, mũi chản hướng vào nhau có thể 
được xem như “tr thế đối đâu". Hãy hình dụng tư thế của 
hai người đàn öng trước khi đánh nhau. Hoặc thử tưởng 
tượng cảnh một huấn luyện viên bóng rõ đang sốt ruột đi 
tới đi lui trong khu vực của đội, giờ ra ngoài sân đối mặt 
nói chuyện với người trọng tài mà ông ấy cho là đã phân 
xử không đúng. Trong tiêm thức, đứng chéo hoặc xiên 


8 


L 


được nam giới cho là cởi 
mở và thân thiện hơn. Ở 
tư thể thách thức, bạn có 





ẹ 
\Ê 


‹Ỏ # thể cược rằng vị huãn 
ụ Ka luyện viên bóng rỗ nọ 


to 








= 





không mãy thiện cảm với 





vị trọng tải. 

Khác với nam giới, 
phụ nữ lại thấy thoải mái 
Pbụ nrữ thường bướng 0ê người khi đứng đối diện với 
khác một cách trục Hếp hơn người khác. 


HÃY THỦ 
Khi đến qãn một nam đồng nghiệp (du bạn là nam hay nữ], 


hãy đứng bên hỗng anh ta. Khi đến qản một phụ nữ, hãy 


đứng thẳng trước mặt cô ấy. 


44 


BÍ MẬT NGÓN NGỮ Cữ THẺ 


Tư thế sẵn sàng 


Một trong những dấu hiệu người ta hay sử dụng để thể 
hiện rằng họ sẵn sàng kết thúc cuộc nói chuyện là làm như 
họ chuẩn bị đứng lên. Chẳng hạn, khẽ đẩy phế sang bên 
hoặc nhóm người với hai tay chống lên thành ghế hoặc 
lên đầu gối. Mếu thấy đối phương có điệu bộ như vậy khi 
nói chuyện với bạn, bạn nên nhanh chóng kết thúc những 
gì mình đang nói. 


HÃY TH 


Nếu bạn là một nhãn viên bản hàng thì đãy là mẹo dành 
cho bạn. Một nhỏm nghiên cứu đã ghi hình vẽ cuộc qặp 
qỡ của nhãn viên bản bảo hiểm với khách hàng tiêm năng 
và tim ra những dẫu hiệu khả thu vị từ những cử chỉ sau: 
Nếu khách hàng sờ cảm (dấu hiệu ra quyết định) và 
khoanh tay thi việc bản hàng coi như thất bại. Nhưng nẽếu 
khách hàng sở cảm và ở tư thế sản sảng như vừa nỏi trên 
thi hãu hết họ đếu sẽ mua hảng. Vì vậy hãy để ý cử chỉ sờ 
cảm và tư thế muốn kết thúc cuộc đảm thoại trong tổ hợp 
các cử chỉ. Khi bạn thấy chúng thi hãy mau chỏng kết 
thúc! 


45 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MOINVEKRRBAI. AI VAMTACGE 


Bảt chưúc 


Khi tôi bước vào trong bếp thì chồng và cha chồng tôi 
đang ngôi nói chuyện với nhau. Khung cảnh ấy khiến tôi 
không hao giờ quên. Họ ngồi hên bàn, dáng điệu y hệt 
nhau. Cả hai đều ngả người ra sau, tay để sau đầu, khuỷu 
tay mở rộng và bắt chéo chân một cách thoải mái. Họ 
đang mái mẽ nói chuyện, hoàn toàn không để ý tới tư thế 
của mình. Tôi không cần cố nghe những gì họ nói cũng 
nhận ra hai cha con đang rất tăm đầu ý hợp với nhau. 

Đó gọi là hệ thống xứ lý đông bộ của não, được lặp trình 
sản trong não bộ con người. 


Tất cả chúng ta đêu như thế. Khi còn trong bụng mẹ, 
nhịp tim và các chức năng cơ thể của thai nhi hoạt động 
đồng bộ với người mẹ. Lớn lên, khi nói chuyện với người 
mà ta thích hoặc có hứng thú, chúng ta thưởng thay đối tư 
thế cơ thể để hòa hợp với cử chỉ của đối phương. Việc làm 
theo hành vi không lời của đối phương chứng tỏ dẫu hiệu 
rằng chúng ta quan tầm và cảm thấy thích thú. 

Khi một đồng nghiện bắt chước ngön ngữ cứ chỉ của 
bạn thì đó là dấu hiệu cho thấy anh ấy thích hoặc đồng 
tình với bạn. Nếu hạn và một người nào đó có chức vị 
ngang nhau thì trong buổi thảo luận bạn sẽ có điệu bộ khá 


giống người ấy nhằm chứng tỏ một vị thể tương đương. 


Khi hành động bắt chước được thực hiện có chủ đích 


46 


BÍ MÃT NGÓN NGỮ GƠ THẺ 


thì nó có thể giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển 
mối quan hệ công việc. Cho dù bạn là trưởng nhóm, giáo 
viên, hoặc một nhà trị liệu thì việc tận dụng kỹ thuật này 
là cách hữu hiệu để tạo dựng quan hệ (hoặc phá bỏ sự 
phòng thủ, tăng sự thoải mái của đối phương). Ky thuật 
bắt chước bắt đâu hằng việc quan sát điệu hộ, cử chỉ của 
đối phương rỗi khéo léo làm theo. hiếu tay đối phương 
khoanh lại, bạn hãy chậm rãi khoanh tay lại. Mếu đối 
phương ngả người ra sau, bạn hãy lầm theo. Với tư cách 
một chuyên gia, tôi thậm chí còn bắt chước cách thở của 
khách hàng, hít vào thở ra cùng lúc với họ. 


Đó là phương pháp đã được kiểm chứng. Một quan 
sát gân đây đối với hai thầy giáo trong khi họ giảng dạy, 
một người sử dụng phương pháp bắt chước, một người thì 
không, cho thấy: Học sinh phản ứng tích cực hơn với giáo 
viên sứ dụng kỹ thuật bắt chước. Họ tin rằng người thảy đó 
thành công, thân thiện và thu hút hơn. 

Khi một người không cởi mở hoặc tỏ vẻ chống đối, 
cách đơn giản nhất để gia tăng mức độ thoải mái của 
người đó là sử dụng phương pháp bắt chước. Kỹ thuật này 
rất hữu ích khi án dụng với khách hàng thân thiết, khách 
hàng tiêm nãng và đồng nghiện. Đây là dấu hiệu không 
lời cho biết bạn đang tạo được thiện cảm với người khác. 
Mhưng trước khi thử án dụng kỹ thuật này với cấp trên của 
mình, bạn nên thực hành với những người xa lạ. 


47 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MUINVERRBAI. ÀIDVAMTIACGE BÍ MÃT NGÔN NGỮ CƠ THẺ 


HÃY THỦ việc quan sát, đánh giá và phản ứng trước những cử chỉ 
không lời của người khác một cách vỏ thức. 


Lăn tời, khi ngöi trong phòng chờ hoặc trên máy bay, bạn Một ủy viên ban quản trị đã nói với tôi rằng trong cuộc 


đầm phán, anh ấy hay bắt chước cứ chỉ của đối phương. Anh 
ấy biết rằng làm thế sẽ đem lại cho anh ấy cảm giác tốt hơn 
về cảm nhận và suy nghĩ của đối phương. Tỏi đã thử chú ý 
đến điều này. Cơ thể và cảm xúc của chúng ta được nối kết 
gân gũi với nhau đến mức chỉ cần làm theo dáng điệu của 
người khác thì không những chúng ta sẽ tạo được quan hệ 
tốt, mà còn có thể cảm nhận được suy nghĩ của người đó. 


hãy thử bắt chước động tác của người bên cạnh. (Bạn 
cũng cö thế quan sát và làm thế với người ngõi ở bản khác 
trong nhà hàng). Khéo léo bắt chước tư thế chân rỗi tới tư 
thế tay và cảnh tay của người đỏ. Cuỗi cùng, nếu bạn ngỗi 
đủ qăn, hãy thử hit thở theo nhịp hit thờ của người đỏ. Có 
thể bạn sẽ ngạc nhiên vi chẳng mấy chốc người đó sẽ bắt 


chuyện vời bạn. 


Trong công việc, nếu đối phương cũng bắt chước cử 
chỉ của bạn thì xem như bạn đã nhát triển được mối quan 
hệ song phương với họ. Hãy thử thay đối thể tay và xem 
liệu người ấy có chuyển sang tư thế mới giống bạn hay 
không. Mếu bạn sử dụng phương pháp này trong buổi giới 
thiệu sản phẩm và khách hàng của bạn cũng vỏ thức làm 
theo các động tác đó thì đó chính là dấu hiệu cho biết họ 
tin tưởng và đông tình với bạn. Nhưng nếu tư thế, cứ chỉ 
của khách hàng không tương đỏng với bạn, bạn nên cản 
nhắc đến khả năng họ chưa hoàn toàn bị thuyết phục. 


Có nhiều cử chỉ đồng bộ do bắt chước lần nhau nà 
bản thân người bắt chước không nhận ra. Tương tác đồng 
bộ xây ra khi mọi người chuyển động giống nhau và đông 
thời, chẳng hạn như cùng nhấc ly cà phê hoặc cùng đẻ cập 





một vấn để nào đó. Điều này thường xảy ra khi có sự “hợp Từ thế của chúng tôi miống nhau bởi tì 
rữ” giữa hai hẻên. Thực ra, hành vi đồng bộ là kết quả của chúng tôi có quan hệ tốt tửi nhau 
48 49 


hffps://tieulun.hopto.org 


THE MOINVERRBAI. AI VAMTIACGE 


Trong cuốn sách Om Becœmine a Person: A Therapist 5 
Vieu 0ƒ. Psychotheramy (Lạm dịch: Trên bước đường thành 
nhân: Tâm lý liệu pháp dưới cái nhìn của nhà trị liệu) chuyền 
gia tâm lý Carl Roger cho rằng: "Giao tiến đích thực xây ra 
khi chúng ta lắng nghe uà thấu hiểu - hiểu được ý neh1 uà quan 
điểm của người khác, cảm được cách họ nhìn thận sự tiệc, uà 
nấm hắt được những ơi họ nói". 

Đạt được mục tiêu của giao riến đích thực, tức là thấu 
hiểu và đồng cảm, chúng ta sẽ hiểu được tại sao giao tiếp 
không lời lại là điểu cốt yếu cho thành công trong sự 
nghiệp của mỗi chúng ta. 


50 


Chương 3 


ĐÔI MẮT BIẾT NÓI 


ĐÔI MẮT ĐƯỢC VÍ NHƯ CỬA SỐ TÂM HỎN. 
Chúng hé lộ cho ta nhiều điều và là thứ ngôn ngữ chính 
xác vì truyền tải được những diễn biến nội tầm con người. 
Mếu để ý bạn sẽ thấy đôi mắt làm nhiệm vụ truyền và 
nhận thông tin nhiều hơn bất ky bộ phận não khắc trên cơ 
thể. Phản đối, chấp nhận; giận dữ, yêu thương; cởi mở, 
đè; nghi ngờ, bối rỗi, chán nắn... tất cả đều có thể nhận 
thấy qua ánh mắt. Ở chương này, bạn sẽ được biết tại sao 
giao tiến bằng mắt lại là một trong những kỹ năng quan 
trọng trong công việc. Tại sao kích thước đông tử lại cho 
biết đối phương có thích bạn hay không? Hi, làm sao 
nắm hắt được suy nghĩ của đối phương thông qua chuyển 
động mắt của họ? Làm thế nào để phân biệt cái nhìn mang 
tính chất công việc với cái nhìn mang tính giao tiến xã hội, 
và Lại sao mọi người thường nhắm mắt khi nghe tin xấu? 

Daniel đáp ứng đủ các điều kiện tuyển dụng cho công 
việc mà anh nộp đơn (thậm chí còn vượt tiêu chuẩn đưa 
ra), thế nhưng anh lại bị loại. Điều đó khiến Daniel thực 


51 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MOINVEEBAI. AI TVANLAGE 


sự sốc. Khi gọi cho nhà tuyển dụng, anh nhận được câu 
trả lời rằng: "Vẻ chuyên tên anh Tất giỏi, nhưng anh thiếu 
một “nh mắt Biết núi”. 

Thường thì chúng ta sẽ liên kết các chuyển động mắt 
của một người với động cơ bên trong của người đó, dù đó 
là ánh mắt gian xảo hay ảnh mắt ngây thơ, trong sáng. Đó 
là lý do khiến chúng ta hay nghe và dùng những câu như: 


"Mắt hẳn lưng lên sàng sọc". 

"Cô ấy nhìn anh ta như truấn ăn tơi HHốt sống” 
"Nếu ảnh tắt có thể giết người... " 

“Hôi tràn mắt kinh ngạc khi hước ăn... " 

“Hrane mắt anh ấy lúe lên tia hy ugne". 

"Bà ấy trừng mắt nhìn người phụ rữ kia". 


"Hẳn nhìm chúng tôi uẻ cửi thường”. 


Sức mạnh của giao tiếp bằng mắt 

Giao tiếp bằng mắt có một sức mạnh to lớn bởi nó 
thuộc về phản bản năng và gắn liên với sự tồn tại của con 
người từ rất sớm. Thực tế cho thấy, đứa trẻ nào có khả năng 
thu hút và duy trì giao tiếp bằng mắt sẽ được chăm sóc và 
nuöõi dưỡng tốt hơn. Người lớn chúng ta cũng đặt lòng tin 
vào những tín hiệu mã ta gửi đi và tiến nhận từ ánh mắt 
người khác. Khi một người không dám nhìn thẳng vào 
mắt bạn, có lẽ là do họ sợ bạn đọc được ý nghĩ nào đó 
trong mắt họ. 


52 


BÍ MẬT NGÓN NGỮ GƠ THẺ 





thị _ 





Töi đa đục đâu đó rằng giao Hiến hàng mắt là 
một bị năng nghệ rrnbiệh cục È} quan trùng 


Giao tiếp bằng mắt đạt hiệu quả cao nhất khi cả hai 
bên đêu nhận ra những cảm xúc thực sự của nhau (điều 
này có thể có sự khác biệt giữa người hướng nội/hướng 
ngoại, phụ nữ/đàn ông, hoặc giữa các nên văn hóa với 
nhau). Khi giao tiếp bằng mắt đủ lâu, đặc biệt trong 
khoảng thời gian từ bốn đến năm giây, người ta sẽ tạo 
được nhiều thiện cảm hơn ở đối phương. Thường thì khi 
ai đó nhìn hạn, bạn sẽ có cảm giác rằng người đó có thiện 
cảm với mình. Và nếu người đó bắt gặp ảnh mắt bạn vài 
ba lần, bạn có thể đoán rằng người đó đang nghĩ bạn thật 
cuốn hút. 


53 


hffps://tieulun.hopto.org 


THE MUIMVERBAI. ÀIXMTIAG:E 


HÃY THỪ 


Đây là một bải tập ngắn giúp tăng cường kỹ năng giao tiếp 
bảng mắt. Đề thực hiện bải tập này, bạn hãy để ý màu mắt 
của những người mả bạn qạnp trong ngày. Không nhất thiết 
phải nhở màu mát, chỉ căn bạn để ý là đủ. Với bài tập đơn 
giản nảy, bạn sẽ dẫãn phát triển kỹ năng tạo mỗi quan hệ 


của minh. 


Xao lãng 

Xao lãng là một trạng thái có ở bất kỳ ai trong mi 
chúng ta. Chẳng hạn, trong buổi gặp mặt vì công việc, bạn 
và một người đang nói chuyện say sưa, bỗng nhiên cö ấy 
không nhìn bạn nữa và bắt đâu đảo mắt nhìn khắp phòng. 
hiếu rơi vào trường hợp này, có bao giờ bạn tự hỏi vì sao 
C ấy làm ngơ hạn? Hay ngược lại, dù biết cách ứng xử của 
cö ấy không được lịch sự cho lắm nhưng bạn vẫn nhủ rằng 
không nhất thiết phải nhìn bạn thì mới nghe được những 
điều bạn nói, và “có ai nghe bằng tất bao giữ?”. 


Trong lúc trò chuyện, giao tiếp bằng mắt được tạo ra bởi 
một loạt ánh nhìn. Với người nói, nhìn để chắc rằng người 
nghe hiểu được những gì họ đang nói và đoán định được 
phản ứng của người nghe. Với người nghe, nhìn để thể hiện 
sự thích thú với người nói và quan tầm đến vấn đẻ đang 
được tĩnh bày. Bên cạnh đó, có thể nói, giao tiếp bằng mắt 
còn được sử dụng như một tín hiệu đồng hộ. Cuối mỗi bài 


54 


BÍ MÃT NGÔN NGỮ GƠ THẺ 


phát biểu, diễn giả thường hay ngước lên. Điều này như 
một dấu hiệu giúp người nghe biết rằng diễn giả của họ sắp 
ngưng nói. Giao tiến bằng mắt miữa hai bên thường diễn ra 
khi ngắt lời, khi cười và khi trả lời những câu hỏi ngắn. 


Trong những buổi nói chuyện sâu sắc và thân mật, mọi 
người thường nhìn nhau một cách tự nhiên và lầu hơn. 
Du hiệu chắc chắn cho biết cần kết thúc cuộc trò chuyện 
đó là khi một trong những người tham gia bắt đầu xoay 
qua nhìn người khác, nhìn đồng hỏ, hoặc lơ đăng nhìn 
xung quanh. 


Ảnh mắt né tránh 


Trong nhiều trường hợp, việc ít nhìn vào mắt đối 
phương bị xem là bất lịch sự, thiếu tôn trọng và thậm chí 
là không chân thành. Báo cáo từ một bệnh viện khi xem 
xét thư góp ý cho biết có đến 909% lời phần nàn về việc 
hác sĩ ít giao tiến bằng mất với bệnh nhân. Và điều này, 
theo họ thì đó là sự thiếu quan tầm và nhiệt tình với 
người bệnh. 


Khi nói dõi, người ta thường tránh nhìn vào mắt nhau, 
trừ khi đó là những người quả tráảo trở hoặc quả quen với 
những tình huống tương tự, cố tình nhìn vào mắt đối 
phương thật lãu để chứng tỏ rằng những điều mình nói là 
thật. Ngoài trường hợp đó ra thì khi nói dõi người ta 
thường có khuynh hướng trảnh nhìn trực tiếp vào mắt đối 
phương. Ngược lại, khi nói thật hoặc khi bị ai đó đố oan, 


¬5 


hffps://tieulun.hopto.org 


THE MOINVERRBAI. AI VAMIACGE 


họ sẽ nhìn thẳng vào mắt đối phương để chứng tỏ con 
người thực của mình. 


Mgoài ra, khi nói đến những vấn đề nhạy cảm, những 
vấn đề không được đối phương chờ đợi lắm, người ta cũng 
hạn chế hoặc tránh nhìn vào mắt nhau. Chẳng hạn, các 
nhân viên nhục vụ trong nhà hàng thường tránh nhìn vào 
mắt khách với thông điện "Töi rất bận uà không thể nhục uụ 
ngài ngay húc này được". Hay, khi bị đưa ra những câu hỏi 
khó trả lời, các nhân viên thường tránh nhìn cấp trên của 
mình. (Cách ứng xử thường thấy là họ nhìn xuống và lấn 
tránh như thể đang tìm kiểm câu trả lời). Khi người đi bộ 
hoặc lãi xe muốn đi trước, một mẹo nhỏ là trảnh nhìn vàn 
mắt nhau để khỏi nhải nhường đường. 


Ảnh mắt thiếu thiện cảm: nhìn trừng trừng 

Nhìn trừng trừng lä cách nhìn thẳng, liên tục. Cách 
nhìn này gia tăng rnức độ giao tiếp bằng mắt nhưng không 
gia tăng thiện cảm ở đối phương. Đây là kiểu nhìn bị cho 
là bất lịch sự, thậm chí có ý de dọa. Khi người nào đó 
mang cái nhìn ấy, đồng nghĩa với việc họ tỏ ý thống trị, 
chiếm ưu thế, cơi thường hoặc lăng mạ đối phương. Trong 
buổi nói chuyện, khi một người tỏ vẻ thách thức với 
những đì ta nói, họ sẽ nhìn ta lầu hơn, ảnh mắt "đanh”" lại 
và đông tử thu nhỏ. 


"6 


BÍ MÃT NGÓN NGỮ GƠ THẺ 


Ảnh mắt đảo liên tục 

Ánh mắt này đi liễn với tính giả dõi, lừa lọc của một 
con người. Điều này gản như trở thành một định kiến khó 
xóa bỏ. 

Khi thấy người nào đó có ánh mắt này, bạn không nên 
quy chụp cho họ, mà hãy nhìn nhận động cơ bên trong và 
những việc họ làm. Ánh mát đảo liên tục là biểu hiện của 
sự dâng trào cảm xúc nhưng cảm xúc đó không hẳn có 
nghĩa là đối phương đang nói dõi. Khi một người ở vào 
thế phòng thủ hoặc bất an, họ thường đảo mắt liên tục 
một cách vỏ thức như thể tìm kiếm một lõi thoái. 


Căng thẳng hoặc lo sợ cũng có thể khiến người ta có 
ảnh mắt này. Rất nhiều lý do khác nhau dẫn đến sự căng 
thẳng. Để hiểu được ý nghĩa của cử chỉ đó, bạn cần phải 
hiểu được nguyên nhản bên trong của sự việc. 

Mắt mở to 

Mất mở to là dấu hiệu của sự đồng thuận và ngạc 
nhiên. Khi một ai đó thích thú, mắt họ mở to, lõng mày 
hướng lên và miệng khẽ mở. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy 
người ấy đang được nghe hoặc đang nói về một điều mình 
thích thú. 

Trường hợp ngược lại, khi ai đó kinh sợ hoặc bực tức, 
mắt họ cũng có thể mở to với "cái nhìn tóc lửa". Điều này 
xuất phát từ sự thöi thúc của hệ thản kinh khi bị căng 


57 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MLINVERRBAI. AI VAMTACGE 


thẳng. Ánh mắt tóe lửa có thể là điểm báo cho một trận cãi 
vã hoặc vũ lực sắp xây ra. 


Kích thước đồng tử 

Một thứ nghiệm ở những tay chơi bài chuyên nghiện 
cho thấy cơ hội chiến thẳng của họ sẽ giảm đi khi đối thú 
đeo kính rảm. Bạn có biết tại sao như thế không? Đó là vì, 
như một phản xạ tự nhiên, người ta có thể nhận thấy sự 
giãn nở đồng tử trong mắt người khác. Khi đối thủ đeo 
kính rằm, kẽnh liên lạc này sẽ bị cắt đứt. 

Nhiễu tác nhãn tự nhiên có thể khiến đồng tử giãn nở, 
như: điều kiện ảnh sáng, thuốc, và cơ thể khi hoạt động 
quả sức. Nhưng lý do thú vị nhất khiến đông tử giãn nở 
không phải là thể chất mà là cảm xúc. Các nghiên cứu 
chuyên sảu của Tiến sĩ Eckhard Hless - cựu Trưởng khoa 
Tâm lý của Đại học Chicago, đã chỉ ra rằng động tứ giãn nử 
một cách uô thức khi miất nhìn thấy điều ei đó thích thú, nhấn 
khích hoặc kích động. hiếu một người nào đỏ đang vui thích 
cao độ hoặc dãng trào cảm xúc trước những gì họ thấy thì 
đỏng tử của họ sẽ nở to, khiến họ nhìn rõ hơn. Khi những 
người chơi bài nhìn thấy sự giãn nở đồng tử đột ngột của 
đối thủ (như họ nắm trong tay bốn con bài át]}, họ sẽ có 
"nh cảm " không nên đặt cược vào ván đó. 

Không chỉ những tay chơi bài mới dựa vào kích thước 
đồng tử để lấy thông tin mà nhìn chung, chúng ta đêu để 
ý đến sự giãn nở/thu nhỏ của đồng tử để từ đó nắm bắt 


58 


BÍ MÃT NGÔN NGỮ CƠ THẺ 


trạng thái tâm lý của đối phương. Chẳng hạn, những 
người yêu nhau thường nhìn säu vào mắt nhau để thấy 
sức hấp dẫn của nhau. Những người bán hàng chuyên 
nghiệp chỉ cản quan sát sự giãn nở của đồng tử là có thể 
biết được khách hàng có quan tâm và vừa ý với hàng hóa 
của mình hay không. 

Về mặt di truyền, mỗi người chúng ta đếu có thể bị 
kích thước đồng tử ở đối phương tác động lên mình. Đây 
là lợi thế để nhận biết ai nên tránh (kẻ thủ) và những ai 
nên kết giao (bạn] của người xưa. Cho đến hỏm nay, lợi 
thế ấy văn nhát huy tác dụng. Thường thì chúng ta sẽ thích 
một người có đồng tử rộng hơn người có đồng tử thu hẹp. 





Ảnh mắt nào trúng bản dẫn ban? 


" 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MOINVEEBAI. AI VANLAGE 


Các nghiên cứu cho thấy con người, nhất là phụ nữ, sẽ 
trở nên hãn dẫn hơn nếu đồng tử của họ mở rộng và giãn 
nỡ hơn bình thường. Để gia tăng tính hấn dẫn cho các sản 
phẩm sử dụng khuôn mặt làm hình ảnh quảng cáo, người 
ta chỉ cân thay đối hình ảnh và làm cho đồng tử lớn hơn. 
Áp dụng kỹ thuật này của Barbara Pease và Alan Pease, tác 
giả cuốn The I)3efiniriue HaoR 0ƒ Body Laneuage (Tạm dịch: 
(ẩm Nang Ngôn Ngữ Thnh Thể), đã giúp doanh số bán 
hàng của son mỗi Revlon tăng tới 45901 

Khả năng giải mã sự giãn nở đồng tử cũng được lặp 
trình trong não, và diễn ra tự động một cách võ thức. 
(Những tay chơi bài chuyên nghiệp nghĩ rằng họ chỉ làm 
theo trực giác}. Người ta không kiểm soát được sự co giãn 
của đỏng tử, chính điều đó khiến đồng tử luôn biểu lộ sự 
thật về sức hấp dẫn, sự quan tâm, cũng như thải độ cảm 
xúc của chủ thể. Một khi để ý, bạn sẽ thấy đỏng tử tiết lộ 
cho bạn biết rất nhiêu điều. 


Suy nghĩ bộc lộ qua đôi mắt 

Mhiểu năm trước, khi đã là nhà trị liệu, tôi có tham gia 
chương trình Ngôn ngữ Thân kinh, tìm hiểu ý nghĩ thông 
qua chuyển động của mắt. Khi suy nghĩ, những vùng khác 
nhau trên não bộ của con người sẽ hoạt động tùy thuộc 
vào lượng thông tin tìm kiếm, và đối mắt tiết lộ manh mối 
vẻ quá tĩnh đó. 

Hầu hết những người thuận tay phải, khi nghĩ về 
những ơi đã xảy ra, hoặc mnö tả một điều gì đó, mắt họ 
thường ngước nhìn xa xăm về bên trái. (Đối với người 
thuận tay trái thì ngược lại). Tuy nhiên, khi được yêu cầu 


60 


BÍ MẬT NGÔN NGỮĨ Ơ THẺ 


sảng rao một hình ảnh nào đó (như tưởng tượng mỘt "cơn 
bò màu tũm "], mắt người ấy sẽ ngước nhìn vẻ bên phải. Khi 
cố nhớ lại điều gì bản thân đã từng nghe (như giọng nói 
của Inẹ, hoặc tiếng chuông trường], họ thường nhìn về 
bẽn trải và nghiêng đầu như thể đang cố lắng nghe. Khi 
nhớ lại một cảm giác nào đó (cảm giác cơ thể hay xúc cảm 
tỉnh thắn), họ sẽ nhìn xuống hên nhải. Khi trắm ngâm suy 
nghĩ, họ cũng nhìn xuống nhưng vẻ phía hên trái. 





*Â 


Hỏi tưởng một bình ảnh Trư“ng tượng một bình ảnh mới 


Nhủ lại một 
(âm thanh, 


MỘI tong nói 





61 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH NOTMVEEBAI, AlVANIAGE BÍ MẬT NGÔN NGŨĨ Ơ THẺ 


Tuy nhiên, không nhái bất cứ ai thuận tay phải cũng 
đều có ánh mắt như thể. Đảy chính là cái khó trong việc 
nhìn chuyển động mắt để đoán định suy nghĩ người khác. 
Bên cạnh đó, ánh mắt còn hé lộ cho bạn biết được một 
người đang nhớ lại những chuyện đã qua (mắt ngước lên 
vẻ bên trái) hay đang hình dung hoặc tưởng tượng một 
việc nào đó (mắt ngước lên vẻ bên nhải]. 





Ảnh mắt công việc và ánh mắt xã hội 


Giảm xúc đẳng trào Nội miêm trong đôi muấi 


Một nữ trưởng phòng xinh đẹp gặp rắc rối khi trao đối 
HÃY THỦ công việc với các nam đồng nghiệp cùng hộ phận. "Họ chẳng 
bao giờ rehiếm túc cả, ˆ - cô than nhiên. "Có uẻ họ cho rằng tôi 
tang tán tỉnh họ, trane khi tôi hoàn toàn không có ƒ đó! ". 


Kiểm tra điều này với vải người bạn đồng nghiệp. Hỏi họ 


một số câu hỏi và quan sát chuyển động mắt của họ khi Sau khi quan sát cách giao tiến của cỏ ấy với các nhân 
họ trả lời. Nẽu họ là người thuận tay phải, chuyển động viên, tôi phát hiện ra vẫn để của cô ấy nằm ở chỗ cô đã 
mắt của họ sẽ như thế nảy: dùng ảnh mắt giao tiến với bạn bè, người khác giới trang 
1 Mau chiếc xe đâu tiên của bạn là gi? (mắt ngước nhìn khi đang bàn bạc công việc. 
về bên trải). Hãy tưởng tượng hai mắt bạn nằm trên cạnh đáy của 
1 Gãu võng trông sẽ như thế nảo nếu các màu sắc của một hình tam giác và đỉnh tam giác đó nằm ở giữa trán, 
nỏ đảo ngược? (mát ngước nhìn vẽ bên phải). khi đó bạn sẽ tạo được "cải nhìn công tiệc” - tức ảnh mất 
F1 _ Äm thanh nào khác biệt nhất khi còn nhỏ mà bạn có trong công việc. Khi ánh mất bạn tập trung vào khu vực 
thể nhớ? (mắt nhìn ngang). tam giác đó, mọi người sẽ thấy sự nghiêm túc của bạn. 
1 Cảm giác thư giãn trên bãi biến ấm đãy cát như thế Khi bạn xoay hình tam giác lại và tập trung vào vùng 
nào? (mát nhìn xuống về bên phải). từ mắt tới miệng, bạn đã chuyển cách nhìn ấy thành cách 


nhìn trong giao tiếp thông thường. Và ánh mắt này rất dễ 
bị ngộ nhận như một sự tán tỉnh - dù ở nơi công sở. 


f1 Bạn cö thể đọc nhăm lời bài hát yêu thích của mình 
hay không? (mát nhìn xuống vẽ bên trải). 


h2 63 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MOMVEEBAI. ÀIVÀXNMTAGE 


Điều thú vị nữa là, trong cùng một nhóm, người có 
tắm mắt cao nhất thường được người khác cho là lãnh đạo. 
Hãy quan sắt một người mới gia nhập nhóm, bạn sẽ thấy 
người đó sẽ bắt chuyện với người có ánh mắt lãnh đạo. 





Nm giác tao tiên trong lim giác tao Hiến 
tủnh mắt công tiệc trong nh mắt xa hội 


HÃY THỨ 


Khi trao đổi công việc, bạn hãy tập trung ảnh mắt vào 
vung tam qiáäc công việc. Một cách khác, hãy hạ thăp tầm 
nhin, tập trung vào vùng giao tiếp thông thường. Hãy để ÿ 
những phản ứng khác nhau của đi phương khi bạn thay 


đổi cách nhìn. 
Am hiểu về ánh mắt trong công việc không có nghĩa là 
hạn sẽ không nhìn vào vùng tam giác xã hội của người 


khác. Trái lại, việc làm ấy có thể mang lại hiệu quả cao. 


64 


BÍ MIẬT NGÔN NGỮ GƠ THẺ 


Hãy nhìn thắng vào mắt người đối diện khi bạn muốn 
nhãn mạnh điểm não đó. Đối với phụ nữ, để được người 
khác đánh giá nghiêm túc, ánh mắt trong công việc sẽ có 
hiệu quả cao nhất. 
Mức độ chớp mắt 

Trong lúc đầm thoại, mức độ chớp mắt bình thường là 
từ sảu đến tám lẫn một phúi, mí mắt khép khoảng một 
phản mười giây. Mức độ chớp mắt gia tăng khi người nói 
cảm thấy bị áp lực. Ví dụ, khi một người nào đỏ nói dõi, 
số lản chớp mắt của họ sẽ tăng lên một cách đột ngột. 
Cảnh sát điều tra và nhãn viên hải quan thường để ý sự 
thay đối mức độ chớp mắt của đối phương rmnä đoán định 
xem người ấy có che giấu điều gì hay không. Các chuyên 
gia tâm lý cũng nhận biết tắm quan trọng của nó khi bệnh 
nhân đang cố giấu giếm điều gì. Dĩ nhiên, khi đèn trong 
phòng quá chói hoặc một người đang tức giận thì họ cũng 
có thể chớp mắt. Đó cũng là cách biểu lộ khi một người 
nói sự thật nhưng lại cảm thấy bất an hoặc lo sợ người 
khác không tin mình. 


Chớp mắt lâu 


Trong lúc trò chuyện, nếu một người nào đó chứnp mắt 
lầu, đó là dẫu hiệu cho thấy họ đang muốn lờ bạn đi. Khi 
mí mắt người ấy khép hơn một giây, điều đó đồng nghĩa 
với việc họ đang cố gạt bạn khỏi tâm nhìn cúa mình. Và 


65 


htfps://tieulun.hopto.org 


THỂ NONVERBAL AI)VANTAGE BÍ MẬT NGÓN NGỮ CƠ THỂ 


khi cứ chỉ này kết hợp với cái 
nghiêng đầu về sau (hoặc nhìn 
xuống mũi) thì nó hàm ý rằng 


Củúi nhìn 

Một dấu hiệu không lời thể hiện sự phục tùng là cúi 
nhìn. Cách nhìn này cùng với tư thế hơi cúi đầu (hoặc cúi 
chào như kiểu chào của người Nhật) biểu hiện sự kính 
trọng hoặc thái độ quy phục. 


người đó đang thấy bạn tẻ 
nhạt, hoặc họ hoàn toàn 
không thích thú với chủ đẻ câu 
chuyện, cũng có thể họ tự cho 
mình là ké bẻ trên. 


Hơi cúi đầu, ngước mắt 

Tư thế hơi cúi đầu, nghiêng vẻ một phía, và ngước mắt 
là một cử chỉ nằm trong tố hợp các hành vi không lời. Cứ 
chỉ này thể hiện sự quy phục, thường thấy ở phụ nữ. Cách 
ngước mắt nhìn lên giống như một đứa trẻ dễ đánh thức 
bản năng làm cha mẹ ở cả đàn ông lẫn phụ nữ. 





Anh mắt bê trên, tự máản 

Tròn mắt 
Đây là ánh mắt thường gặp ở một thiếu niên khi lắng 
nghe lời khuyên bảo của cha mẹ. Ánh mắt tròn xoe cho 


thấy người ấy hoặc đang ngờ vực, không mấy tin tưởng, 
hoặc vô cùng ngạc nhiên về những gì vừa được nghe. 


Công nương Diana 
thường chụp hình ở tư 
thế này - một cử chỉ vô 
thức nhưng có sức 
mạnh kêu gọi sự đồng 
tình và ủng hộ cúa công 


Liếc mắt 


Tùy thuộc vào nét mặt đi kèm, liếc mắt có thể cho thấy 





sự thích thú hoặc thù địch. Khi kết hợp cách nhìn này với EHRIDE 

cái nhướn mày hoặc một nụ cười, bạn có thể giá dụ rằng 

đối phương đang gứi cho bạn một tín hiệu thích thú hoặc Nét trật trà) của ông 

đang muốn tán tỉnh bạn. Tuy nhiên, mày sụp, môi trẻ 4_ nương land làm bà được 
gọi là Sby DI (Diana E lộ) 


xuống lại là dấu hiệu của nghi ngờ, căm ghét hoặc chỉ trích. 


66 67 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MOINVERBAI. ÀITVAMILACGE 


Khép tâm nhịn 


Một trưởng phòng kinh doanh chuẩn hị thông báo tin 
xấu đến các nhân viên. Công ty của họ phải sáp nhập với 
một tổ chức khác và hợp nhất lực lượng bán hàng. Điểều 
này có nghĩa là rất nhiễu nhân viên của cö ấy sẽ bị mặt 
việc. Khi nghe cö tuyên bố quyết định này, hầu như mọi 
người đêu nhắm mắt trong giây lát. 

Đôi mắt chúng ta đặc biệt hơn bất kỳ chiếc máy ảnh 
não, nó mở ra một cách tự nhiên để đón nhận thông tin từ 
thế giới bên ngoài, đồng thời nó cũng có thể khép lại. Thực 
ra, khén tắm nhìn là một cơ chế sinh học tự nhiên của mắt 
để bảo vệ bộ não, tránh chứng kiến những hình ảnh khỏng 
mong muốn hoặc đáng sợ. Khén tâm nhìn bao gồm cử chỉ 
nhằm mắt, dụi mắt, lẫy tay hoặc vật gì đó che mắt. Hành 
động này diễn ra thường xuyên đến nỗi hắu như mọi người 
đêu bỏ qua hoặc phớt lờ ý nghĩa quan trọng của nó. 


HÃY THỦ 


Nẽu bạn phải tuyên hỗ một sự việc nảo đỏ và muốn biết 
phản ứng của đỗi phương trước sự việc đỏ ra sao, hãy 
quan sát đôi mát họ. Bạn sẽ thấy mát của người đỏ rạng 
rỡ trước tin töt và u buôn, lắn trảnh tin xãu. Nếu họ che 
hoặc nhằm mát lại, điều đỏ nghĩa là họ đang lo lắng hoặc 


buön bã trước thöng tin vừa đón nhận. 


h8 


BÍ MẬT NGÓN NGỮ Cũ THẺ 


Nước mắt 

Ở mức đỏ thấp nhất, nước mắt là một phân ứng của cơ 
thể khi mắt bị dị ứng, bụi bay vào, khí hơi bốc lên (như 
ammniac hoặc hành, tỏi), khi đau hoặc bị tốn thương. 
Mước mắt còn nói lên nhiều điểu hơn thế nữa. Chúng cho 
thấy những điều người ta không thể diễn đạt bằng lời. 


Mước mắt kết nõi tình yêu thương, khơi dậy lòng trắc 
ăn, sự chú ý, thấu hiểu, hoặc đồng cảm từ người khác. Trừ 
những lúc khóc giả (nước mắt của các diễn viên chuyên 
nghiệp} còn lại, khi khóc thật, nước mắt biểu lộ một sự 
xúc động cao độ. 





Xim bay nói cbo tôi biết, Michael, Điêu gì bbiến anh buôn đến nậy? 


h9 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MUIMVERBAI. ÀIAXMTIACGE 


Có thể nói, đỏi mắt ẩn chứa rất nhiều điều. Hãy để cho z h ƯƠnơ n 
những điều ấy biểu lộ ra ngoài. Cưỡng ép, phản đối, che HH 
đây, tiết lộ, bất cứ dấu hiệu nào đều có thể biểu lộ qua đổi 
mắt. Đó là lý do tại sao bạn hãy sẵn sàng ngay từ bảy giờ : _ : „ ' 
để có cách nhìn hoàn toàn mới vẽ đối phương. Bạn sẽ ngạc kủ NG:HÏHÏ ˆ\ ()UJ F.ï NET MI AT 
nhiên khi biết đôi mắt thường xuyên tiết lộ những suy 
nghĩ và ý nghĩa mới ra sao trong những giao tiếp giữa hạn 
với người khác. 


CÁC NGHIÊN CỬU CHO THẦY đọc được nét mặt là 
khả năng tiêm ấn trong mỗi chúng ta. Khả năng ấy không 
bao giờ mất đi mà chỉ bị phót lờ. Người ta có thể gửi đi cũng 
như nhận về nhanh chóng những dấu hiệu trên khuôn mặt 
dù ở một khoảng cách rất xa. Chẳng hạn, ta có thể nhận ra 
nét mặt của một người xa lạ là ngạc nhiên hay thích thú 
ngay cả khi anh ta (cô ta) đứng cách xa chúng ta 50 mét. 

Chương này sẽ giúp bạn củng cố khả năng nắm bắt 
suy nghĩ và tâm trạng người khác thöng qua nét mặt. Bạn 
sẽ biết thêm về sáu nét mặt tiêu biểu, cách nhân biệt nụ 
cười thật với nụ cười giả, và hiểu được tại sao người ta lại 
đẻ bị chi phối bởi cảm xúc của người khác đến vậy. Bạn 
cũng sẽ học được cách giải mã các dẫu hiệu trên khuỏn 
mặt và những tư thế đầu. Hãy thử tưởng tượng hiệu quả 
của nó khi bạn nói chuyện với đồng nghiệp hoặc khách 
hãng, và cắt nghĩa những øì biểu lộ trên ương mặt họ. 


Trong khi giao tiếp, rất nhiều điệu bộ trên gương mặt 


FấL 7] 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOMVEEBAI, ÀIXÀXNTACTE 


và chuyển động của đầu được thực hiện. Người biết đọc ÿ 
nghĩa của chúng sẽ là người có một lợi thế rất lớn. Văn đẻ 
thường gặn là ở chỗ, người ta có thể đọc được chính xác 
dấu hiệu nhưng lại hiểu sai động cơ đằng sau cử chỉ ấy. 
Tình huống Boh gặp phải sau đây là một ví dụ. 


Bob làm việc tại một văn phòng ủy viên cỏng tổ và 
thường ngồi cạnh ủy viên công tố trong các phiên tòa xét 
xứ. Anh trở nên thành thạo trong việc đọc ngôn ngữ hình 
thể của các thành viên ban bỏi thẩm và vận dụng sự am 
hiểu đó để đoán người nào trong bỏi thẩm đoàn sẽ đồng 
thuận và người nào khó bị thuyết nhục hơn. 


Mhưng cũng có lúc Bob mắc nhải sai lắm. 


Gần đây, trong một nhiên tòa xử một vụ giết người, 
khi luật sư bên nguyên chất vấn nhà phân tích hiện trường 
vụ án trong lúc đưa ra một loạt hình ảnh đảm máu của 
nạn nhãn, tất cả bỏi thẩm đoàn đều tận trung vào các bức 
ảnh và lời khai của nhân viên điều tra, trừ một người quay 
đi, tỏ vẻ không quan tâm. "Đồ là người mà chúng ta sẽ gặp 
khó khăn đây", - Bob dụ đoán. "Rõ răng ủng ấy chẳng quan 
tâm ơì tới bằng chứng được đưa ra". Nhưng cuối buổi xét xử, 
phán quyết được tất cả các thành viên trong bởi thẩm đoàn 
nhất trí đưa ra lã: có tôi. 

Tôi muốn nhắc lại một lẫn nữa rằng: bạn có thể nhận 
ra chính xác các dấu hiệu không lời nhưng lại giải thích 
sai động cơ đằng sau chúng. Đó là những gì đã xảy ra với 
Bob. Anh ấy tìm ra đúng những dấu hiệu không lời của 


tcl 


BỈ MẬT NGÔN NGỮ CƠ THẺ 


viên hội thấm: ánh mắt lắng tránh, đầu quay sang chỗ 
khác, không quan tâm đến các bức ảnh. Nhưng những cử 
chỉ mà Bob cho là kháng quan tâm thục ra lại là biểu hiện 
của lòng trắc ẩn. Sau phiên tòa, khi nói chuyện riêng với 
viên hội thẩm đó, Bob mới phát hiện ra rằng người đàn 
ông to lớn, vạm vỡ này không chịu đựng nỗi khi phải nhìn 
những bức ảnh quá khủng khiến vẻ hiện trường vụ án. 


HÃY THƯ 


Hay chủ ÿ những cảm xúc khác nhau được biểu hiện ở 
đồng nghiệp hoặc khách hàng của bạn. Khi bạn thấy bất 
ký dãu hiệu nảo ở họ, hãy nhi ra qiãy. 5au đỏ hãy viết ra 
những trạng thải cảm xúc mả bạn thấy được, chứ không 
phải nguyên nhân dẫn đến những trạng thải cảm xúc đỏ. 
Chẳng hạn: "Có ấy trông có vẻ buồn", chứ không phải “Có 
ấy thất vọng vi bài thuyết trinh”, “Anh ấy có vẻ sự hai”, chứ 
khöng phải “Anh äy sợ bị mất một số vốn lớn”, "Sếnp cỏ vẻ 
giận”, chứ không phải "“Sến giận vi tôi đã đến trẽ buổi họp”. 
Loại hỏ nguyên nhãn mà bạn nghỉ ngờ là việc khỏ khăn 
bởi chúng ta thường cỏ xu hưởng đưa ra kết luận cho một 
biểu hiện nảo đỏ. Không hẳn giả định của bạn vẽ nguyên 
nhãn là sai, chỉ là chúng có thể sai mà thôi. Vì thế, bạn nên 


dừng lại, quan sát và tìm thêm các giả thuyết khác. 


73 


hffps://tieulun.hopto.org 


THE MLOIMVEEBAI. AITVANTAGE 


Vì vậy, khi đọc nét mặt người khác bạn đừng quên rằng 
nét mặt không cho ta biết nguyên nhãn dẫn đến cảm xúc 
đó, mà chỉ cho ta biết biếu hiện của cảm xúc đó mà thôi. 
Cho dù kỹ năng tìm ra dấu hiệu không lời của bạn được 
năng cao thế nào đi nữa, bạn vẫn phải đào sâu tìm hiểu 
kỹ hơn mới có thể thấy được động cơ thực sự đằng sau 
biểu hiện đó. 


Những biểu hiện phổ biến 

Một cuộc tranh luận liên quan đến những biểu hiện 
khác nhau của nét mặt đã diễn ra khá lầu giữa hai nhà 
khoa học. Một bên là Charles [2arwin - người đưa ra thuyết 
nhất quán trong biểu hiện của các loài động vật có vú vào 
năm 1872, và một bên là nhà khoa học xã hội lỗi lạc của 
thập niên 1960 - 1970, Margaret Meead, người tin rằng 
những biểu hiện trên khuôn mặt tạo nên dựa vào nên văn 
hóa. Ai đúng? Mét mặt vốn có từ lúc sinh ra hay chúng bị 
ảnh hưởng bởi văn hóa? 


Vấn đẻ được Giáo sư Tiến sĩ Paul Ekman - giảng viên 
khoa tâm lý của Đại học California ở San Francisco 
(HCSEF) làm sáng tỏ. Nghiên cứu của ông đã chứng minh 
rằng có sáu nét mặt phố biến ở con người tương ứng với 
các trạng thái cảm xúc: vui, buôn, ngạc nhiên, sợ hãi, căm 
ghét/coi thường và giận dữ. 


Những biểu hiện này chẳng có liên quan gì tới nên văn 


r4 


BÍỈ MIẬT NGÔN NGỮ Ơ THẺ 


hóa cả. Bất cứ nơi não trên thế giới người ta đêu có thể 
biểu hiện và nhận biết những nét mặt trên, chúng liên 
quan đến cảm xúc ở mỗi người. Do cơ mnặt nối kết trực 
tiến với các vùng xử lý cảm xúc ở não nên rất ít người điều 
khiển được tất cả các biếu hiện nét mặt của mình. 

Một phát hiện khác của Tiến sĩ Ekman và nhóm 
nghiên cứu của ông ở LICSE' cho biết tại sao nét mặt 
thoáng qua lại có thể bộc lộ sự thật. Xuất hiện ít hơn 
một phản năm của giäy, nhưng những biểu hiện thoáng 
qua trên khuôn mặt lại bộc lộ trạng thái cảm xúc chân 
thật nhất của con người. Điều này là do chúng ta nhận 
thức sự việc sau hi cảm nhận nó. Các nhân ứng ban đầu 
khi đón nhận sự việc thường biểu hiện trước hết trên 
khuôn mặt, thậm chí trước khi chúng ta nhận thức được 
cảm xúc ãy. 

Đọc được ngôn ngữ cúa nét rnặt không chỉ là nhận 
biết các nét mặt tĩnh mà còn phải nhận ra những thay 
đối tỉnh tế trên khuôn mặt. Khi giao tiếp, người ta 
thường quan sắt biểu hiện của đối phương để nắm bắt 
phản ứng của người đó trước những thông tin vừa truyền 
đạt. Thậm chí khi bị lỡ mất phẳn não, quan sát biểu hiện 
trên khuôn rnặät của người nói cũng giúp người nghe bắt 
nhịp lại câu chuyện. 

Bởi vì mỗi xúc cảm đêu có những dẫu hiệu riêng và 
đồng nhất, nên khuôn mặt là hệ thông duy nhất cho ta 
biết cảm xúc cúa đối phương. Sau đảy là sáu nét mặt tiêu 
biểu tương ứng với sáu trạng thái cảm xúc thường gặp. 


75 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH NONVERBAI. ADVANILAGE BÍ MÃT NGÔN NGỮ CƠ THỂ 


Sáu nét mặt tiêu biểu 





Ngạc nhiên - Biểu hiện qua lông mày nhỏ cao, mắt mở 
to, phản hàm dưới trẻ xuống, miệng há hốc. Đây là nét mặt 
Vui - Được biểu hiện qua nụ cười, gò má nhô cao, lúm diễn ra nhanh nhất, thậm chí xuất hiện chưa đến một giây. 
đông tiên nối rõ và đuôi mắt nhăn. 





Sợ hãi - Lông mày nhô lên sát vào nhau, mắt mở to, mi 
mắt căng ra, môi kéo giật ra sau thể hiện cảm giác bối rối và 
lo lắng trước một mối nguy rình rập hoặc tức thời nào đó. 


Buỏn - Vùng trán nhăn, lông mày phía trong nhô lên, 
miệng trẻ xuống biểu lộ sự phiên muộn, đau khổ. 


76 *-.. 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MOINVERRAI. AI VAMTACGE 





Căm ghét/coi thường - Biểu hiện qua điệu bộ nhăn mũi, 
lông mày hạ thấp, môi trên chun lên và mắt khén lại gản 
như nhắm hẳn. Biểu hiện này thường xuất hiện khi 
chúng ta nếm phải vị khó chịu của đỏ ăn, ngửi thấy mùi 
hỏi, hoặc khi phải chứng kiến một hành vị ghê tởm của 
ai đó. 


Giận dữ - Biểu hiện qua đỏi 
lông mày kéo sắt lại gản nhau 
và hạ thấn, ánh mất hung 
hãn, mi mắt căng và hẹp, mỏi 
mím chặt. 





78 


BÍ MT NGON NGỮ CƠ THẺ 


HÃY THỨ 


Theo dõi một chương trinh truyền hình hoặc một bộ phim 
và tắt äm thanh (phim truyền hình nhiều tập vào ban ngày 
rất hưu ích cho thử nghiệm nảy). Tặp trung vào nét mặt 
của các nhãn vặt và đoàn xem cảm xúc nảo phù hợp cho 
từng nét mặt đỏ. Điều thú vị khi thử nghiệm với phim 
truyền hình là nẽu höm sau xem tiếp, bạn sẽ thấy hãu hết 
các cảnh phim na nã nhau với lời thoại đi kèm, qua đỏ bạn 


có thể đánh giả được độ chính xác của minh. 


Nét mặt giả tạo 


Để biết biểu hiện trên khuôn mặt là thật hay giả, bạn 
hãy chú ÿ đến sự đối xứng. Sự giả tạo hay gượng én thường 
tạo ra một khuôn mặt không cản xứng. Các biểu hiện có 
thể xuất hiện trên cả hai bên mặt nhưng chỉ hần rõ ở một 
bẻn. 

Một yếu tổ khác để nhận biết nét mặt giả tạo chính là 
thời gian. Theo nghiên cứu của Tiến sĩ kman, các biểu hiện 
kéo dài từ 5 đến 10 giây có thể là biểu hiện giả tạo. Nét 
mặt biểu hiện cảm xúc thật thường chỉ xuất hiện trong 
khoảnh khác. Ví dụ, sự ngạc nhiên được biểu hiện thoáng 
qua trên khuôn mặt không đến mội giây. 

Hãy quan sát thởi điểm biểu hiện nét mặt của một ai 
đó. Nếu biểu hiện giận dữ đến sau lời nói tức giận, đó có 


79 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MOINVERRBAI. AI VAMTIACGE 


thể là biểu hiện giả tạo. Thông thưởng, biểu hiện cảm xúc 
thật sự sẽ xuất hiện trước hoặc cùng lúc với thông điệp 
ngön TỪ. 


Lan truyền cảm xúc 


Vào một ngày đẹp trời, vừa lái xe đến sản bay San 
Francisco, tôi vừa nghêu ngao theo giai điệu bài hát yêu 
thích được nhát trên sóng nhát thanh, lòng đây phấn chấn. 
Khi tiến vào bãi đậu xe của sân bay thì bất ngờ một tài xế 
xen ngang trước xe tôi rỗi nhìn qua kính chiếu hậu với vẻ 
mặt khinh khinh. Tại quầy vé, cô nhân viên nhăn mặt, thở 
đài khi tôi giải thích việc mình cần đổi tiên lẻ để sử dụng 
trong chuyến đi. Đến khi tiếp viên hàng không tỏ thái độ 
khó chịu khi nhận lấy về của tôi, tôi đã quắc mắt nhìn cô ấy. 
Tâm trạng thoái mái ban đầu của tôi bỗng dưng biến mất! 

Khó ai có thể tránh được sự lây nhiễm cảm xúc. Điệu 
bộ trên khuôn mặt và cảm xúc hên trong (cả tích cực lẫn 
tiêu cực) đều rất dẻ lan truyền. Điều này là do chúng ta có 
khuynh hướng bắt chước vẻ mặt và phản chiếu tảm trạng 
của những người mà ta tiếp xúc. Một nụ cười tươi có thể 
khiến ta nhấn khởi, ngược lại, một nét mặt giận dữ cau có 
sẽ khiến ta buön bực cả ngày. 

Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã biết bắt chước biểu 
hiện cảm xúc của người khác. Nghiên cứu cho thấy, những 
đứa trẻ chín tháng tuổi nhìn mẹ chúng lâu hơn và biểu 
hiện sự vui thích hơn khi mẹ chúng vui vẻ. Còn những 


80 


BÍ MÃT NGÓN NGỮ GƠ THẺ 


đứa trẻ một tuổi, sau khi được cho xem đoạn băng vẽ nữ 
diễn viên với hai trạng thái cảm xúc trái ngược: tích cực và 
tiêu cực, chúng đẻu bắt chước biểu hiện của nữ diễn viên 
đó và biến đối cảm xúc theo những hình ảnh chúng thấy 
trong đoạn bằng. 





“Nhân tiên nhục nụ ở đây thật tui tính!” 


Người lớn chúng ta cũng không tránh khỏi sự ảnh 
hưởng ấy. Các nhà nghiên cứu Thụy Điển phát hiện ra rằng 
chỉ căn nhìn một bức tranh hài hước, các cơ trên prơnp 
mặt chúng ta sẽ nhanh chóng hoạt động, kéo giãn miệng 
thănh nụ cười. Và bất cử khi nào nhìn vào tấm hình của 
ai đó biểu lộ cảm xúc cực độ như buôn bã, phản nộ, hoặc 
vui vẻ, cơ mặt của ta sẽ tự động bắt chước biểu hiện ấy. 
Điều này không chỉ là sự phản ứng đơn thuần của cơ thể, 
mà nó còn tiết lộ những cảm giắc tương tứng hên trong. 


B1 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MLINVEEBAI. ÄAITVAÀNLAGTE 


HÃY THỦ 


Mỗi người trong chúng ta đều thể hiện cũng như nhận lại 
hàng trăm vẻ mặt mỗi ngày, từ nụ cười hớn hở đến những 
cải mim mỗi trên bản họp. Hay nhìn từ qóc độ bạn là một 
phản của chuỗi hiệu ứng cảm xúc trong cuộc sống và 
trong công việc. 

Hãy thử biếu hiện cảm xúc lạc quan trong một ngày. Hẽt 
ngày höm đỏ, bạn hãy chủ ÿ xem cảm điác tiêu cực của 
người khác đã ảnh hưởng đến tăm trạng tích cực của bạn 
thế nảo. Điều quan trọng ở đảy là không được để họ biết. 


Hãy nhìn nhận những di đã xảy ra, tận hợp và xem xét lại. 


am xúc theo nhúm 


Một thứ nghiệm kinh doanh giả định tại Đại học Yale 
giao cho hai nhóm với nhiệm vụ là quyết định số tiền 
thưởng cho mỗi nhãn viên từ nguồn ngần quỹ nhất định. 
Mỗi thành viên trong nhóm phải tính một khoản tiễn 
thưởng càng nhiều càng tốt cho một số nhân viên nào đồ 
nhưng ván phải tỏ ra công bằng với những nhân viên còn lại. 


Kết quả là: ở nhóm thứ nhất, mâu thuẫn đã xảy ra, 
quan hệ giữa các thành viên trở nên căng thẳng, trong khi 
nhóm thứ hai tất cả đếu hãi lòng với quyết định cuối cùng. 
Sự khác biệt nằm ở các "tay irone" được bí mật cài đặt vào 
mỗi nhóm. Cï nhóm đầu tiên, đó là một người bị quan, 


82 


BÍ MẬT NGÔN NGỮ CƠ THẺ 


chán chường, còn ở nhóm thứ hai lại là người lạc quan, 
vui vẻ. Tình thần chung trong các buổi hợp chịu sự chi 
phối của những người này, mặc dù không ai trong nhóm 
hiểu được tại sao cảm giác của mình lại có sự biến đối. 

Qua để ý tỏi thấy, trong các buổi tư vấn thay đối cách 
quản lý, các nhân viên chưa hiểu rõ vẻ tổ chức thường chú 
ÿý tới nét mặt của những người xung quanh. Họ tìm kiếm 
nụ cười hoặc cái cau mày để qua đó đoán định cảm xúc và 
phản ứng của người khác. Sau đó xu hướng chung của họ 
là bát chước theo cảm xúc của số đông. 


HÃY THƯ 


Nếu cấp trên của bạn cố thuyết phục rằng "Thay đổi để có 
được những điều tốt nhãt”, nhưng bạn và đồng nghiệp lại 
khöng cảm thãy thế, hãy xem cỏ phải nét mặt hoặc ngön 
ngữ hình thể của vị sếp ấy không đồng bộ với những di cô 
äy nỏi hay không? Phải chăng các thành viên trong nhỏm 
đang dõi theo nét mặt tiêu cực (biểu hiện cảm xúc bên 


trong] của một người cỏ vị thế? 


Thông điệp từ khuôn mặt: Từ trán đến cảm 
Nếp nhãn trên trán 


Khi một người nào đó đang cân nhắc giải phán hoặc 
suy nghĩ về những gì vừa đọc hoặc nghe qua, họ sẽ nhăn 


83 


hffps://tieulun.hopto.org 


THE MOINVERBAI. ÀITVAMILACGE 


mảy tạo ra các nếp nhăn trên trán. Biểu hiện này cho thấy 
sự tập trung hoặc suy nghĩ căng thẳng. 


Nhướn mày 

Góc trong của đôi lông này nhướn lên một cách 
nhanh chóng. Đây là điệu bộ phố biến ở nhiễu nơi. Dãu 
hiệu này thể hiện sự nhận biết và thích thú, thường thấy 
ở người châu Áu, người Bali, thổ dân Bushmen và người 
Da đỏ Nam My. Mgoài ra, dấu hiệu này còn được sử dụng 
trong các nhóm cộng đồng như hộ lạc Alpghan, hoặc các 
nhà mỗi giới chứng khoán ở hew York. (Nơi duy nhất 
trảnh dùng cử chỉ này là Nhật Bản. Với người Nhật, cử chỉ 
này bị cho là thất lẽ). 


HÃY THỪ 


Khi qặp ảnh mát của một người lạ, bạn hãy nhướn mày với 
họ. Cử chỉ bạn nhận được thường sẽ là lời chảo hoặc 


nhườn máy đáp lại. 


Nhưng dấu hiệu khác từ đôi mày 

Với một người đang khó chịu, cơ mặt của họ sẽ kéo 
lông mày thấp xuống và gản vẻ giữa gương mặt. [lạ thấp 
lỗng mày là cách một người thể hiện ưu thế hoặc tỏ ý gảy 
hãn với người khác. 


84 


BÍ MẬT NGÓN NGỮ Cũ THẺ 


Nhướn mày có thể là dấu hiệu của việc chuẩn hị xin ý 
kiến hoặc xin phép ai đó. Khi một người nào đó không 
chắc rằng ý kiến hay hành động của họ có được chấn nhận 
hay không, họ thường nhướn mày và giữ nguyên trong 
chốc lát. Điều này ấn chứa câu hỏi rằng: "Tõi làm tây có (được 
khône?”, "Anh reh1 thế nào uê những gì tôi uữa trình hày?”. 

Cũng là điệu bộ nhướn mày, nhưng nếu nó diễn ra 
trong khoảng vài giảy, kèm theo đó là động tác nghiêng 
đầu thì ẩn ý sau đó sẽ là người nghe có hiểu những gì 
mình vừa nói không. Nếu đó là cái nhướn mây từ từ, đầu 
ngắng lên thì đó lại là điệu bộ thể hiện sự không chấp 
thuận. Nhướn một bên mày, nhất là đi kẽm với một nụ 
cười bí hiểm, thể hiện thái độ hoài nghi. Cuối cùng, 
nhướn mày đi kèm với đôi môi mím chặt, đầu cúi thấp và 
nhẹ nhàng quay đi thể hiện thái độ coi thường, không 
quan täm. 


Mũi cho ta biết nhưng gi? 


Khi chuẩn bị thực hiện một cử chỉ nào đó, người ta 
thường hít thật sâu khiến cảnh mũi nhỗng lên. Một nhân 
viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI] cho biết: "Khi một 
nghĩ nhạm mhìn xuống (hành động che giấu} uà mũi của hẳn 
phông lên thì rất cú thể hẳn đang chuẩn bị quanh cũ uới tôi”. 


Mặc dù bạn khó biết được ai sẽ là người công kích 
mình trong cuộc họp, nhưng điệu hộ phòng mũi của một 


B85 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MOMVEEBAI, ÀITÀNLAGTE 


ai đó trong tình huống này sẽ là dấu hiệu cảnh báo hoặc 
hứa hẹn một lời nhận xét hay hành động nào đó. Một cái 
nhăn mũi trong cuộc họp cũng cho thấy thải độ hoài nghi 
của một người trước những gì vừa được trinh bày. 





Má đỏ ửng 


So với những bộ phận khác trên cơ thể, hai má là nơi 
nhạy cảm nhất đối với dòng máu lưu thông. Đó là vì, khi 
cảm xúc dâng trào - dù là tức giận, vui sướng hay hối rối - 
thì máu đêu chảy dồn về mặt. Và một hiện tượng khó 
tránh khỏi là mặt người đó sẽ đỏ ứng lên. 


Bú 


BÍ MẶT NGÔN NGỮ CƠ THỂ 


Da căng 


Quan sát độ căng xung quanh má, dọc theo hàm và 
cổ, ta có thể biết được một người đang căng thẳng hay tức 
giận. Để thấy rõ hơn điều ấy, bạn hãy thứ nín thở và cảm 
nhận sự căng lên ở những vùng này. 


Nụ cười: thát và giá 


Nụ cưởi giả tạo là biểu hiện nhằm che giấu một cắm 
xúc nào đó. Khi một người không muốn người khác biết 
cảm giác thật sự của mình (nhất là khi người đó muốn che 
đậy sự khó chịu hoặc giận dữ], họ thường cố tạo cho mình 


+ HI 


"một khuön mặt vui vẻ". 


Tiến sĩ Paul Ekman cho rằng có mười tắm kiểu cười 
khác nhau trong đó hãu hết đêu giả tạo. Miột trong những 
kiểu cười nhố biển trong công việc là cười “giả lã”. Đây là 
nụ cười mã cấp trên thường sứ dụng khi muốn loại bỏ ÿ 
tưởng hoặc phê bình một nhân viên nào đó. Trong cuộc 
sống, chúng ta cũng hay giả vỡ cười khi cảm thấy không 
gản gũi với những người xung quanh. Mụ cười thật được 
dành cho những người chúng ta thật sự quan tảm. 

Có nhiều cơ hội để luyện tập nụ cười, cả giả lẫn thật. 
Theo các nghiên cứu cúa Đại học Maryland, trẻ mười 
tháng tuổi chu mỗi phản ứng trước lời thì thầm thản thiện 
của người lạ, chúng chỉ nở nụ cười hạnh phúc, thánh thiện 
khi ở gản mẹ. 


87 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOINVEEBAI. ÀITVAMLAGE 


Tạo ra một nụ cười giả tạo không khó. Bạn chỉ cần kéo 
đãn một số cơ mặt và khóe mỗi sang hai bên là có thể tạo 
ra nụ cười. Tuy nhiên, một nụ cười giả cũng rất dễ nhận ra. 
Điều này là do những khác biệt rất rõ so với nụ cười thật. 
Khi cười thật, không chỉ khóe miệng có sự thay đối mã 
còn kéo theo sự thay đối toàn bộ khuôn mặt: mắt sáng lên, 
trán nhãn lại, má nhỏ cao, da xung quanh vùng mất và 
miệng nhần, và cuối cùng là miệng nhoẻn cười. 


Một dấu hiệu khác của nụ cười thật là vùng lõng mãy 
bên trong sẽ hạ thấn xuống. Khi cười giá, lỗng mày sẽ 
không hạ thấp, vì thế nụ cười ấy trông cứng nhắc, gượng 
gạo. 


Mụ cười thật cũng rất khó làm giả khi chúng ta có cảm 
giác khó chịu. Chẳng hạn, các nhản viên bán hàng hoặc 
một người đã nghe câu chuyện cười đó hàng trăm lẫn sẽ 
chỉ nở một nụ cười lịch sự, môi khẽ nhoèn lẽn và chỉ dừng 
lại ở đó. 


Mếu bạn nhìn vào bức ảnh một người nào đó đang 
mỉm cười, môi khép lại thì đôi mắt sẽ cho bạn biết cảm 
xúc thật sự của họ. Mo Williams - họa sĩ vẽ tranh ninh 
họa đồng thời là tác giả của nhiều bộ sách dành cho thiếu 
nhi - nói rằng khi õng vẽ một khuôn mặt với đôi mắt buön 
và nụ cười trên mỏi, đỏ là bức tranh của một khuôn mnãt 
buỗn. Giờ thì bạn đã rõ rõi chứ! Sự thắt vẽ nụ cười nằm 
trong (hoặc xung quanh] đỏi mắt. 


88 





BÍ MẤT NGÔN NGỮ Œ THẺ 


Nu cười Hí nhiên 


HÃY TH 


Liệt ke danh sách những chuyện bạn cho là thủ vị, ngốc 
nghẽch hoặc buön cười (như một cử chỉ, một sự kiện, 
hoặc một chuyện vui hay một bộ phim hãi hước...). Khi cỏ 
dịp tham dự một sự kiện, hay một buổi hội thảo nảo đỏ, 
hãy để mọi người thấy bạn thân thiện, dễ qản, hãy dừng lại 
một chút nghĩ vẽ những ký ức vui vẻ và để những cảm xúc 
thặt đỏ đem lại cho bạn một nụ cười thặt tự nhiên. 





Mụ cười luôn tác động mạnh mẽ đến tất cả chúng ta dù 


lý da và động cơ nhía sau đó là gì đi nữa. Bộ não con người 


89 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MOMVEEBAI, ÀITÀNLAGTE 


tỏ ra thích những khuôn mặt hạnh phúc và nhận ra chúng 
nhanh hơn hất kỳ vẻ mặt tiêu cực nào. Nụ cười là một 
phản quan trọng trong giao tiếp, người ta có thể nhận ra 
nụ cười của một người dù ở cách xa tận 90 mét (khoảng 
cách bằng chiêu dài của một sản bóng). 


Ngön ngư của đöi mỗi 


Chuyển động của đôi mỗi có thể hé lộ cảm xúc thật sự 
của một người. Khi căng thẳng, miệng chúng ta sẽ trở nên 
khỏ khốc, vì thế việc sử hoặc liễm mỗi được xem lä cử chỉ 
xoa dịu trước trạng thải lo lắng, bốn chỗn. Cần mỗi dưới 
cho biết tình trạng căng thẳng, thường thấy khi một người 
cỗ kìm nén lời chỉ trích của mình. 

Mím mỗi (đối khi mím về một bên) là điệu bộ phố 
hiến khi người ta phải cân nhắc trước nhiều lựa chọn. Mím 
mỗi cũng có thể là dãu hiệu cho 
hiết người đó không tán thành 
ý kiến hoặc hành động của 
người khác. Điệu bộ này 
thường hắt gặn ở các phiên tòa. 
Trong khi luật sư bên nguyên 
nói, bên bị sẽ mím mỗi tỏ vẻ 
bất đồng. Thẩm phán cũng 
thường làm như thế khi bất 
đồng ý kiến với luật sư trong các 
cuộc tranh luận tại tòa. 





90 


BÍ MÃT NGÔN NGỮ Ơ THỂ 





Anh ấy dụng trữ lại điều tì đo 





Anh ấy không thích nhưng 
tên nhái chân nhận 


Băm mỗi xuất hiện khi 
một người đang tức giận, 
thất vọng, mất tỉnh thắn, 
hoặc cõ kìm nén lời nói. Băm 
mỗi luôn đi liên với cảm xúc 
tiêu cực. Một đôi môi đây 
đặn luôn có sức hãấn dẫn bởi 
chúng được cho là dẫu hiệu 
tích cực mà người khác đang 
phản hỏi với chúng ta. 


Điệu bộ phù mỗi phòng 
má như muốn thối hơi trong 
miệng ra thường đi liễn với 
thái độ cam chịu, hoài nghỉ 
hoặc thất vọng. 


Khi bị giật mình, đôi môi 
sẽ run lên. Đó là dẫu hiệu mã 
tôi từng thấy khi một nhãn viên 
ở cửa hàng tạp hóa võ tình 
đụng vào một số hàng trưng 
bày trong tiệm. Môi dưới và 
cằm của cô ấy run run biểu lộ 
trạng thái bất ngờ và hết hỗn. 


1 


hffps://tieulun.hopto.org 


THE MLINVERRBAI. AI VAMIACGE 


Ngấp 

Thông thường, khi thấy ai đó ngán, chúng ta nghĩ ngay 
rằng họ đang chán hoặc mệt mi. Nhưng các nhà tâm lý 
học ngày nay cho rằng ngáp còn là một cơ chế để né tránh 
những vấn đề phức tạp, căng thẳng. Nhiễu người thà ngáp 
còn hơn nhải thảo luận những vẫn đề chắn ngắt. 


Tôi từng có địp đào tạo một người quản lý —- một người 
đây năng lực và thành công trong việc điều hành tổ chức 
mang tảm vóc quốc tế, nhưng lại không thể kiểm soát nỗi 
con trai mình. Thăng bé có vấn đẻ về hành vị. Tỏi thấy bất 
cứ khi nào chúng tôi đề cập đến vấn đề của cậu bé và nhất 
là vai trò làm me của nhà quản lý này thì cô ấy lại bất đâu 
ngáp. Thực ra, đó là cách cõ ấy cố tình né tránh vấn đẻ. 


The lưỡi 

Mgười ta thường liếm 
mỗi khi bị căng thẳng hoặc 
khi nghĩ vẻ một bữa ăn ngon. 
Mhưng có một cử chỉ khác là 
lưỡi thè miữa hai hàm răng và 
không chạm môi. Điệu bộ 
này xảy ra rất nhanh, gợi tôi 
nghĩ đến hình ảnh của một 
con rắn đang thè lưỡi. Và , 
dường như đây luõn là dấu thải kiêu rời xi luc là 
hiệu của sư lừa dõi. không muốn nhắc đến chuyên đủ? 





92 


BÍ MÃT NGÔN NGỮ CƠ THẺ 


Tôi bước vào một tiệm sửa xe. Nhãn viên bảo trì khẳng 
định rằng đó là “giá hữu nehị nhất”. lỗi cậu ấy vào trong để 
xin ý kiến của öng chú. Họ đứng sau một tấm kính. Tỏi 
không thể nghe được cuộc đối thoại giữa họ, nhưng tôi có 
thể thấy được những cử chỉ họ thể hiện. Một trong những 
cử chỉ ấy là cái thè lưỡi rất nhanh của người thợ sửa chữa 
khi kết thúc cuộc nói chuyện với ông chủ. 

Rõ ràng, thẻ lưỡi là một cử chỉ vô thức. Khi nói chuyện 
với một người và thấy người ấy làm điệu bộ này, bạn có thể 
chắc chắn rằng người ấy đang cố nẻ tránh một việc gì đó. 

Khi nhãn viên sửa xe trở ra, câu ta cam đoan với tôi 
rằng ông chủ đã đỏng ý đó là giá hữu nghị nhất họ có thể 
đưa ra. Tôi từ chối và tìm một tiệm sửa xe khác với giá chỉ 
bằng phân nửa. 


Ngước cảm 

Một người đang tức giận hoặc thủ thế thường hất cầm 
ra trước. Ở trẻ nhỏ, khi không muốn làm một việc nào đó, 
đứa trẻ thường hất cằm lên, kèm theo đó là tiếng hét phản 
đối "Không". Đông nghiệp của bạn cũng có thể sẽ hành xử 
tương tự khi họ giận dữ, cảm thấy không đúng hoặc sắp 
đưa ra lời phản đối ai đó. 


33 


hffps://tieulun.hopto.org 


THE MOINYEKEBAI. ÀIXAMNTIAGE 


Nuốt 

Đây là cử chỉ dễ nhận thấy ở nam giới, trái A-đam ở 
cổ họ chuyển động lẽn xuống. Cử chỉ này thể hiện sự bối 
rỗi, lo âu, hoặc căng 
thẳng. Ví dụ, tôi để ý thấy 
trong các cuộc họp, khi 
người nghe không thích 
hoặc bất đông ý kiến với 
người nói, trái A-đamf 
của họ sẽ chuyển động lên 
XUỐNE. 





4 Anh ¡a¿ đang điên đấy! 


Các tư thế của đầu 


Nghiêng đầu 

Ở các bộ lạc nguyên thủy, nghiêng đâu là cách để nghe 
rõ hơn ảm thanh cảnh báo sự nguy hiểm. Ngày nay, 
nghiêng đảu là dấu hiệu thể hiện sự thích thú và bị cuốn 
hút vào câu chuyện của đối nhương. Điệu bộ này thường 
xuất hiện ở nữ giới. Nghiêng đầu có thể là tín hiệu tích cực, 


(*) Adam's applc: trải táo Á-đam, trái cổ. 


4 





BÍ MÃT NGÓN NGỮ CƠ THẺ 


nhưng cũng có thể là dấu 
hiệu của sự tiêu cực với 
tảm lý quy phục. Trong khi 
trao đối công việc với nam 
giới, phụ nữ nên giữ thẳng 
đầu ở vị trí trung lận hoặc 
ít nhất cũng nên ý thức 
được các thông điện không 
lời mình đưa ra. 


<-%Öx 
Cử chỉ đây rrữ tính này thế 
hiện sự thiếu chuyên nghiện 


Quay đảu 


Khi một người phải nói ra hoặc phải nghe những điều 
mình cảm thấy không thoải mái, họ thường quay đầu tránh 
né người đang trò chuyện với mình. Đây là một nó lực 
nhằm tạo khoảng cách với đối phương. Hãy quan sát hành 
động thình lình giật đầu ra sau hoặc từ từ di chuyển thận 
trọng ra sau. Cả hai đêu là dấu hiệu thể hiện sự khó chịu. 


Cúi đầu 
"Cơi chữmg bên dưới!" Ngay lập tức phản ứng bản năng 


sau tiếng la này sẽ là giật vai lên và đẩy đầu xuống giữa vai. 


95 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOINVEEBAI, ÀIVÀAMIACGE 


Đây là tư thế tôi thường thấy ở nhiều nhân viên khi tiếp xúc 
với cấp trên của mình. Trong công việc, cúi đầu thường là dẫu 
hiệu cho biết địa vị và mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. 


Ho I&,lL pm. Ï 


_= 


Ẻ 





— xu 


= 


Anh ấy cảm thất bãi an trưúc cân trên của mình 


Ngăng cao đảu 

Nhiều năm trước, một thử nghiệm đã được tiến hành 
với một nhóm sinh viên hút thuốc lá. Mgười ta quan sát 
phản ứng của các sinh viên này sau khi cho họ biết kết quả 
bài kiểm tra. Những sinh viên đạt kết quả tốt phà khói 
hướng lên trong khi những sinh viên làm bài không tốt lại 
phà khói xuống dưới. Tất cả đếu do tư thế đầu của họ. Đầu 
ngắng cao một cách vỏ thức khi chúng ta cảm thấy tự tin 
và ngược lại, khi thiếu tự tin, đâu của chúng ta sẽ cúi thấp. 


36 


BÍ MÃT NGÔN NGỮ CƠ THỂ 


Gặt đầu 

Mếu lắc đẩu trang nghĩa "Không" hoặc "Tôi không đẳng 
ý" thì gật đâu được xem là dẫu hiệu tán thành, thông cảm 
hoặc chấp thuận. Gật đầu một cách chậm rãi thường thể 
hiện sự quan tâm, thích thú của người đó đối với những 
gì đối phương đang nói. Ngược lại, gật đầu nhanh thể hiện 
sự thiếu kiên nhắn của người nghe hoặc có thể là dấu hiệu 
cho biết người đó đang muốn lên tiếng. 

Trong một thứ nghiệm nọ, một nhóm sinh viên ngành 
tảm lý đã dùng cử chỉ trên để điều khiển hành vi của vị 
giáo sư dạy họ. Mỗi khi vị giáo sư này bước qua bên trái 
căn phòng, các sinh viên đêu cười và gật đầu tỏ vẻ hướng 
ứng bài giẳng. Ngược lại, khi vị miáo sư hước qua bên phải, 
họ lại tỏ vẻ chán nản, uể dải. Kết quả là vào cuối buổi học, 
vị giáo sư gản như đứng chôn chân ở phía trái căn phòng. 


HÃY TH 


Lăn sau, trong một cuộc đõối thoại nảo đỏ, nếu bạn muốn 
khuyên khich người khác nói nhiều hơm, hãy gặt đầu và sử 
dụng thủ thuật ba lẫn trang khoảng thời qian cách đều nhau. 
Nghiên cửu cho thấy người ta thường nỏi nhiều hơn ba đến 
bốn lăn so vời binh thường khi người nghe qặt đầu hưởng 
ứng. Hãy thử xem, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy chỉ bằng một 
cử chỉ đơn giản nhưmg lại có thể tạo ra một hiệu ứng tích cực. 


97 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MOMVEEBAI, ÀITMAÀNLAGE 


Gật đầu là cứ chỉ rất quan trọng trong giao tiếp. Bạn 
nói và tôi gật đâu. Điều này chứng tỏ tôi đang lắng nghe 
và hiểu những øì bạn nói. Khi nói chuyện trước công 
chúng hoặc trong một nhóm nhỏ, gật đầu cho biết bạn và 
người nghe có kết nối với nhau hay không. 

Không có cử chỉ gật đảu, đối nhương có thể sẽ chắn, 
không muốn nói chuyện với bạn. Trường hợp tôi gặp là 
một ví dụ. Một khách hàng thắc mắc với tôi rằng không 
hiểu tại sao các cuộc trò chuyện vẻ công việc của anh ta lại 
ít khi nào có được kết quả như mong đợi. Sau khi quan sắt 
anh ấy trong ít phúi, tôi nhận ra rằng trong khi trò chuyện 
với mọi người, anh ấy không hề cử động đầu. Điều này 
khiến các đồng nghiệp của anh cảm thấy khỏ chịu (mặc dù 
họ hoàn toàn không biết điều gì khiến họ khó chịu như 
vậy). Dân dẫn họ làng tránh anh và chỉ nói một cách ngắn 
gọn những gì cần phải nói! 

Gặt đầu là dấu hiệu ngôn ngữ hình thể đơn giản nhất 
mã bạn có thể thường xuyên áp dụng cho bản thản. 


Giống như tất cả các biểu hiện trên khuôn mặt và các 
tư thế đầu đã đẻ cập trong chương này, bạn sẽ được biết 
thêm những dấu hiệu không lời nhỏ nhất, chẳng hạn cái 
nghiêng đầu hoặc mím mỗi chuyển tải thông điệp gì. Điều 
này sẽ thực sự hữu ích cho bạn, trong giao tiếp xã hội cũng 
như trong mỗi trường làm việc. 


98 


Chương 5 


NGÔN NGỨỮ CỦA ĐÔI TAY 


JANE ĐANG KẾ CHO IAN NGHE MỘT CÂU 
CHUYỆM. Đến đoạn một nhân vắt trong truyện lén bỏ 
thuốc độc vào nước uống của kẻ thù, để diễn tả hành động 
đó, Jane nắm tay lại hình chữ © và nghiêng tay như thể 
đang rót thứ gì đó từ chiếc cốc. Điều đó có lẽ không có gì 
lạ, ngoại trừ việc Jane và lan đều bị mù. 

Cử chỉ tay không chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho lời nói mà 
nó còn là phương thức giao tiến có từ xa xưa của con 
người. Các nhà nghiên cứu ngày nay tin rằng tổ tiên loài 
người giao tiếp với nhau thông qua ngôn ngữ cử chỉ. Trong 
lịch sử tiến hóa của loài người, lời nói xuất hiện sau điệu 
hộ cử chỉ và trở thành một hình thức giao tiến chủ yếu. 


Tuy nhiên, giữa cử chỉ và lời nói lại có mỗi liên hệ mật 


thiết với nhau, không thể thực hiện điều này mã thiếu điều 
kia. Đây là một thói quen cố hữu không bao giờ mất đi 
cho dù bạn nói chuyện qua điện thoại hay nói chuyện với 
một người bị khiếm thị chăng nữa. 


99 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOINVEEBAI. AI NVAMLIACGE 


Trong chương này, chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu tại 
sao cứ chỉ tay lại trở thành một nhẫn quan trọng không 
thể thiếu trong giao tiếp. Tại sao việc kết hợp nhiêu củ chỉ 
tay khác nhau lại tạo cho người ta dáng vẻ thân thiện hơn? 
Bên cạnh đó là sự khác biệt giữa các dấu hiệu biểu trưng 
với những cử chỉ có ý thức, và cách giải mã các cử chỉ biểu 
lộ mức độ tự tin, chân thành, lo lắng, lừa dõi, đắn đo, khó 
chịu và chống đối. 

Cử chỉ thường được sử dụng để biểu đạt một thông 
điệp nào đó (như dùng tay chỉ vào một điều khoản trong 
hợp đồng). Cứ chỉ còn được sử dụng khi muốn kiểm soát 
lời nói của người khác (giơ tay lên ra hiệu dừng lại), hoặc 
ra dấu hiệu thay thế cho lời nói (một tay đua mỏ-tõ thể 
hiện sự thách thức với tay đua khác bằng cứ chỉ khiếm nhã 
giơ ngón giữa lên). Bên cạnh đó, nhiều lúc cử chỉ còn được 
sử dụng một cách tự động và vô thức khi nói. Chúng ta 
thường ít để ý đến điệu bộ của mình, nhưng trong thực tế, 
những điệu bộ này được sử dụng rất nhiễu nhầm đạt hiệu 
quả cao trong giao tiếp. 


Một nguyên nhãn quan trọng khác lý giải tại sao chúng 
ta dùng cử chỉ tay khi nói chuyện đó là: những hình ảnh 
ở nião cho thấy một vùng được gợi là vùng Broca - giữ vai 
trö quan trọng trong việc thúc đấy lời nói. Khu vực này 
không chỉ hoạt động khi chúng ta nói chuyện mà còn hoạt 
động khi chúng ta vảy tay. Do cử chỉ được nối kết mật thiết 
với lời nói nên nó có thể hé lộ những suy nghĩ bên trong. 


100 


BÍ MẤT NGÓN NGỮ DƠ THẺ 


Qua nhiêu lần thử nghiệm với gản một trăm trẻ em và 
người lớn, các nhà nghiên cứu nhát hiện rằng việc kết hợp 
động tác tay khi nói piún các đối tượng này nhớ các con số, 
cách giải bài toán, cũng như chữ cải trước đó tốt hơn. 
Ngược lại, khi không được cử động tay, các đối tượng này 
hẳu như không nhớ gì cả. 


HÃY THƯ 


Lăn tới, khi một ai đỏ nỏi chuyện với bạn, hãy giả vờ như 
bạn hoàn toàn không hiểu vả yêu cầu cô ãy lặp lại những 
điều vừa nỏi lăn nữa. Hãy quan sát xem cỏ ấy có thực hiện 
các động tác tay mã cö ấy đã không sử dụng ở läắn nỏi đầu 
không. Tôi chắc rằng cô äy sẽ làm thế! Các cử chỉ tay qiúp 


giải thích và thuyết phục đỗi phương hiệu quả hơn. 


Biểu hiện bên trong và bên ngoài 

Có bao giờ bạn để ý rằng, khi một người say mẻ với 
những œì họ nói, động tác tay của họ sẽ trở nên sinh động 
hơn? Tay họ chuyển động linh hoạt nhằm nhãn mạnh 
những điểm mẫu chốt và thể hiện sự nhiệt tình. 

Nghiên cứu cho thấy người ta thường chú ý đến những 
người kết hợp nhiều cử chỉ tay với lời nói hơn. Các nghiên 
cứu này cũng chỉ ra rằng người có khả năng giao tiếp bằng 
tay thường được đánh giả là "nông nhiệt, dễ chịu tà mạnh 


1ũI1 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MLOINVEEBAI, ÄAITVANTIAGE 


mế", ngược lại những người ít sử dụng cử chỉ tay thường hị 


¬ HH 


xem là "lý trí, lạnh lùng, uà nguyên tắc”. 








Khi chúng ta say mê, cứ chỉ tay sẽ trủ niên sinh động 


Mức độ tương đỏng giữa các chuyển động tay với trạng 
thái tăm lý của một người cũng cho ta biết nhiễu điều thú 
vị. Nếu muốn thể hiện sự hăng hái, nhiệt tình (ví dụ như 
trong buổi phỏng vấn], bạn có thể gia tăng các cử chỉ giao 
tiếp bằng tay. Tuy nhiên, vung tay quả trớn, nhất là khi 
bàn tay liên tục hất qua vai sẽ khiến bạn trông có vẻ mất 
tự chủ, thiếu tin cậy và thiếu thuyết phục. 


182 


BÍ MẬT NGÔN NGỮ DƠ THẺ 


HÃY THỬ 


Trong các buổi tiệc buffet, hấu hết mọi người đếu đứng, 
tay cảm ly và nỏi chuyện với nhau. Điều này khiến việc sử 
dụng cử chỉ tay của họ bị hạn chẽ. Nếu để ÿ một người 
nảo đỏ đang hãng say nöi, bạn sẽ thấy cö ấy đạt ly xuống 
và dùng tay diễn tả. Nhưng nếu một người chỉ ghé qua 
tham qia vào câu chuyện thi họ sẽ không dùng nhiều động 
tác tay và không căn đặt ly xuống. 

Một hinh ảnh khác mà bạn có thể quan sát được trong 
buổi nỏi chuyện là cử chỉ lặp lại. Hãy để ÿ một nhỏm người 
đang nỏi chuyện, bạn sẽ thấy khi ai đỏ trong nhỏm sử 
dụng một cử chỉ đặc trưng thi lúc sau những người còn lại 


cùng cỏ những cử chỉ tương tự. 


Một vai dấu hiệu biểu trung 

Một số cử chỉ mang ý nghĩa chung được sử dụng một 
cách có ý thức thay cho lời nói. Chúng là các đấu hiệu biểu 
trưng, và cũng như lời nói được thay thế, chúng nằm ở bản 
cảu não trải. 

Các dấu hiệu biểu trưng này được chúng ta tiếp thu ở 
trường, ngoài xã hội, vì vậy nhìn chung chúng có sự khác 
biệt tùy theo từng nén văn hóa. Sau đây là một vài ví dụ 
bạn có thể bắt gặp ở các công ty ở Bắc Mỹ: 


103 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MLOINVEEBAI AIVÀXNTAGE 


Mgón cái giương lên 
thường được hiểu là "làm 
tất đấy", "động ý", hoặc 
"mợi chuyện ẩn cả". 


Lắc tay - lòng bàn tay úp 
xuống, ngón tay trải đều và 
lắc qua lắc lại rang nghĩa 
"tăm tạm" hoặc "có thể". 


Hai ngón tay tạo thành hình 
chữ V mang hàm ÿý chiến 
thắng, cũng được sử dụng như 
một dẫu hiệu của hòa bình. 
Mhún vai, đặc biệt khi lòng 
hàn tay ngửa lên, ngụ ý đối 
phương không biết, không 
hiểu, hoặc không quan tâm. 
Bàn tay khum nơi lỗ tai, ngụ ý 
"[ôi không thể nghe những gì 
anh nồi ". 

Võ trán là cách nói "Ó không, 
tôi quên khuấy đi mất!" hoặc 
“Tôi thật nragặc làm sao". 

Mgón cái chỉ xuống mang 
nghĩa "ý kiến tôi" hoặc "không". 


104 





Hai ngún tay cái gìu lên ÿ 
núi làm rất tắt 





BỈ MIẬT NGÔM NGỮ CƠ THẺ 


Cử chỉ tay và miệng — dấu hiệu nói dõi 

Không giống với những dấu hiệu biếu trưng, hảu hết 
các cử chỉ tay không phải là cử chỉ có chủ ý mà chúng chỉ 
là những chuyển động võ thức. Người ta thực hiện những 
cử chỉ này nhằm truyền tải cảm giác thực sự của họ. Vì vậy 
thông qua đó bạn có thể phát hiện và giải mã một cách 
chính xác khi nói chuyện với mọi người. 

Hãy lẫy cử chỉ tay kết hợp uới miệng làm ví dụ. Khi trẻ 
em nói dõi, chúng thường dùng một hoặc cả hai tay che 
miệng như thể muốn rút lại lời nói. Những đứa trẻ lớn 
hơn thì biết rằng cứ chỉ này sẽ vạch trần chúng, vì thể 
chúng cố ngăn nó lại. Văn đẻ là hành động này đã trở 
thành thói quen và thay vì chấm dứt, nó lại được chuyển 
thành một cử chỉ khác - nhẹ nhàng và tính tế hơn. Dấu 
hiệu nói dõi bắt gặp ở người lớn là điệu bộ ngón tay võ 
tình che hoặc chạm vào miệng (có thể ngụy trang qua việc 
giá bộ ha hoặc ngáp) hoặc bàn tay đưa lên miệng nhưng 
lại ngập ngừng rỏi lướt qua môi hoặc sở mũi. 

Mhững người nói dõi cũng hay sở mũi bởi vì lượng 
adrenaline tăng cao, khai thông các mao mạch và gây 
ngứa. Quan sát kỹ, bạn sẽ thấy, khi ai đó chuẩn bị nói dõi 
hoặc sắp nói điều gì đó xúc nhạm, họ thường có một cử 
chỉ võ thức là lẫy tay sử mũi. 

Mgười ta sở miệng hoặc mũi không chỉ khi họ nói dõi 
mã còn làm thế khi Lắng rIshe người mà họ cho là đang nói 


105 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH NONVERRBAIL. AI)VANTAGE 


đối. Kim - một nhân viên cảnh sát nói rằng, khi thẩm vấn 
hai nghi phạm cùng một lúc, cô đặc biệt chú ý đến cử chỉ 
này ở cả hai nghi phạm. 


Anh ta không Hnbạn 


HÃY TH 


Lắn tới, khi bạn dân dát cuộc họp hoặc phải thuyết trình, 
hay đề ý xem những người tham dự cỏ sờ mũi hoặc che 
miệng hay không. Nềếu thấy cử chỉ nảy, bạn hãy ngưng lại 
và giải đáp thác mắc của họ. Chẳng hạn: “Tỏi biết cỏ vài 
người đang nghi ngờ những gi tôi nói” hoặc "Có vẻ anh 
vân còn ngờ vực điều này. Anh có thể cho töi biết thắc mắc 
của anh không?”. 


1096 





BÍ MẬT NGÓN NG CƠ THỂ 


Cử chỉ xoa dịu 


Trong quá trình trưởng thành, con người có những cứ 
chỉ tự trấn an dưới nhiều dạng thức khác nhau nhằm giúp 
cơ thể điều hòa căng thắng. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường 
biểu lộ cứ chỉ này bằng cách mút ngón tay cái, nhai nhai 
rìa tấm chăn, hoặc với tay đòi người nào có thể làm chúng 
an tâm. Lớn hơn một chút, chúng tự có sự điều chính 
hành vi cho thích hợp hơn. 


Để xoa dịu bản thân, người ta thường cọ nhẹ hai chân 
với nhau. Họ kéo cố áo, khoanh tay và xoa hai tay vào 
nhau, hoặc tự ôm lấy bờ vai mình. Cũng có khi họ đặt bàn 
tay này vào lòng bàn tay kia và nhẹ nhàng mát-xa các ngón 
tay. Cách này không chỉ 
giúp xoa dịu mà còn tạo nên 
mội sự tự vệ cho cơ thể. 

Mọi tiếp xúc giữa tay và 
cơ thể đêu có tác dụng xoa 
địu. Những cử chỉ tự tiếp 
xúc này thường biểu lộ các 
cảm giác như xấu hổ, nghi 
ngờ, lo lắng và ngạc nhiên. 


Sự đụng chạm ấy có 
hiệu quả rõ rệt ở những 





vùng nhạy cảm như mặt và 
cổ. Võ mặt, xoa trán, kéo Cử chí thế biện sự ngạc nhiên 


107 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MOMVERBAI. ÀITAXMTIACGE 


hoặc mát-xa dái tai bảng 
ngón cải và ngón trỏ, hay 
nghịch tóc có thể được 
xem là những cử chỉ xoa 
dịu. Cần hoặc gặm móng 
tay hay bút chì cũng là 
một phản ứng thường 
thấy khi người ta cảng 
thẳng. 


Vuốt hoặc xoa có là 
một trong những cử chỉ 
xoa dịu thường xuyên và 
Cứ chí thể biện sự nghi ngủ quan trọng trước các tác 
nhãn gây căng thẳng bẽn 





trong hoặc bên ngoäi. Kéo cổ áo có thể là cách gián tiến thể 
hiện sự ngột ngạt. Hãy để ÿ tới những người hay vuốt phản 
dưới cằm. Vùng này tập trung nhiều dãy thần kinh nên khi 
vuốt, áp lực máu và nhịp tim sẽ giảm đi, giúp người đó 
tĩnh tảm lại. 

Ở phụ nữ, điệu bộ sở cỗ nhằm xoa dịu bản thân có sự 
khác biệt so với nam giới. Đôi khi họ chạm hoặc xoắn sợi 
dây chuyên đang đeo. Họ cũng chạm hoặc che đi nhắn 
lõm ở cổ (vị trí trái A-đam của nam giới) khi cảm thấy bất 
an, sợ hãi hoặc lo lắng. 


10ã 


BÍ MÃT NGÓN NGỮ Gữ THẺ 


HÃY THỨ 


Lä một nhà quản ly, khi thấy nhãn viên của minh sử qảy 
(điệu bộ đau cổ] sau khi nghe thông bảo lịch công tác mới, 
bạn hãy hỏi cỏ ấy có thắc mặc gi không. Là một nhãn viên 
bán hàng, khi thấy khách hàng bắt đầu gãi đầu, bạn căn 
hiểu rằng người đỏ vẫn chưa bị thuyết phục. Vi thế hãy đẽ 
cập tới phân bảo hành sản phẩm và dịch vụ khách hảng để 
thuyết phục họ. 


Lòng bàn tay mở 

Khi huấn luyện kỹ năng thấm văn cho điều tra viên, 
người ta thường dạy họ chú ý đến lòng bàn tay vì đó là 
một trong những nơi quan trọng biểu lộ sự trung thực. 


Thông thường, người ta rất khó nói dối khi lòng bàn tay 


mở. Khi đang nói sự thật hoặc sắp nói ra thật, người ta có 
xu hướng dùng các tư thế mở, để lộ lòng bàn tay, cỗ tay và 
đưa tay xa khỏi thân người như muốn thể hiện thông điện 
"Anh thấy không, tôi 
chẳng giấu giếm điều 
g1 cả". 


4 (Chingay thẳng 
bộc trục 





103 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MOINVERRBAI. AI VAMIACGE 


Nảm tay 


Khi ai đó nói dõi hoặc 
cảnh giác, họ sẽ ít sử dụng cử 
chỉ tay. Mếu đang ngồi, họ sẽ 
giữ tay trong lòng. Mếu đang 
đứng, họ có thể sẽ để xuôi 
tay, bỏ tay vào túi quản, nắm 
chặt vật gì đó hoặc siết chặt 
nắm tay. Tất cả những cử chỉ 
này chứa đựng thông điện 
rằng: “Tôi dang cất giữ những 
điêu bí tmuật uà không có ý định 
tiết lộ chúng”. Cử chí tự tệ boặc thù địch 


Trong khi đàm nhán, để thể hiện sự chản thành và 
thiện chí của mình, người ta thường đặt hai tay trên bàn và 
dùng củ chỉ tay khi nói. Trái lại, khi không thẳng thắn, 
hoặc không có thiện chí, người ta hay giữ tay dưới bàn 
hoặc sát thân người. Mếu để ý bạn sẽ thấy, khi một người 
được hỏi, họ thường nắm chặt tay hoặc úp lòng bàn tay 
lại. Điều này hé lộ rằng họ đang phòng thủ hoặc rút lui. 

Có lẫn tôi hỏi một đồng nghiệp rằng mỗi quan hệ của 
anh với cấp trên như thể não. "), rất tất", anh ấy trả lời 
trong khi hai tay vẫn đặt trong túi quản, rồi nhanh chóng 
chuyển đề tài. Vài ngày sau tôi phát hiện rằng giữa họ đang 
có xích mích lớn và anh đang cõ tìm việc khác. 





BÍ MÃT NGON NGỮ CƠ THẺ 


Để tay trong túi quản cũng là thủ thuật đăn öng sử 
dụng khi không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện. 
Điều này cũng hàm ý rằng: “Tôi sẽ không núi lời nào cả". 


lay và điệu bộ kém tự tin 


Mắm chặt tay hoặc đan 
các ngón tay với nhau thể 
hiện sự thiểu tự tin. Treo 
ngón cải vào túi quản hoặc 
giãu những ngón tay ấy cũng 
cho thấy sự thiếu tự tin 
(ngón cái luön nằm ở vị trí 
trung lập, vì thế khi ngón cải 
giơ lên hoặc bị che mất có 
thể là dấu hiệu quan trọng 
cho biết điều gì đó]. Bàn tay 
này cảm các ngón của bàn 





¬ ức Đôi tay trầm chặt thể hiện sự 
tay kia cũng cho thấy SƯ  gứm gưijm boặc đang Ío lắng 
thiếu thoải mi và mất tự tin 

của đối phương. 


lay và điệu bộ tự tin cao độ 
Khi một người nào đó đang có tư thế tay hình "tháp 


chuông" (đầu các ngón tay chạm vào nhau, ngón trỏ giương 
lẽn, hai lòng bàn tay hở nhẹ, các ngón trải đếu], điều đó 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MLOINVEEBAI, AI TVAMNIAGE 


nghĩa là họ đang cảm 
thấy tự tin và thoải 







mải nói vẻ đẻ tài 


J¬ mình am hiểu. Các 
_ chính trị gia, nhà 


, \_ “ii 


quản lý, giáo sư và 
luật sư thường sử 
, dụng cứ chỉ này khi 





HƠI. 


Đỏi khi các 
doanh nhãn mốc 
ngón cải trong chiếc 
ảo ghi-lẽ bên trong 
Tự thế thể biện sự thoái mới tả tự áp — DÊ com-lê hoặc cảm 
ve áo nhằm hiểu lỗ 
sự tự tin của minh. 


lay và điệu bộ Không tán đồng 

Các cử chỉ thường gặp thể hiện thái độ do dự hoặc 
không tán đồng đó là sở mũi, day mắt, sở tai. Những cử 
chỉ này ngụ ý rằng "Tôi thấy không ẩn lắm", "Việc ấy nghe có 
Uuẻ không phải uậy”, hoặc "Tôi không động tình uới cách giải 
quyết đó”. Gõ ngón tay trên bàn là dấu hiệu thiếu kiên 
nhân. Chống cằm, các đâu ngón tay ôm vào má thường 
cho biết đối phương đang bình phẩm người nói hoặc đẻ 
tài đang nói. Cuối cùng là động tác nhặt các bụi vải dính 


112 


BÍ MẬT NGON NGỮ GƠ THỂ 


trên quản áo, cho dù là cố ý hay võ tình, thường truyền tải 
thông điện: “Hôi không đồng ý, nhưng tôi sẽ không tranh luận 
Uễ chuyện đá". 


HÃY THỨ 


Nẽu phát hiện ra bất cứ điệu bộ không đồng tỉnh nào trong 
cuộc hợp, nhất là khi bạn là người điều hành cuộc họp thi 
đừng bỏ qua chúng. Thay vào đó, hãy để đối phương biết 
rằng bạn quan tăm đến những băn khoăn của họ và 
khuyến khich họ tham gia thảo luận. Dù không thể hiện 
thành lời, nhưng thải độ không đồng tình nảy có thể ảnh 
hưởng xãu về sau. Biết trước những di người khác đang 
cảm nhặn luön tốt hơn là không biết gi, nhất là khi đỏ là 


những cảm xúc tiêu cực. 


Một số cử chỉ tay khác 


Các cử chỉ tay khác nhau cho ta hiết các nhắn ứng khác 
nhau. 


Cử chỉ buön chán 


Khi người nghe bắt đầu lấy tay đỡ đầu của mình thì 
hành động đó cho thấy rằng họ đang cảm thấy buôn chán. 
Cử chỉ này diễn ra càng lầu bao nhiêu càng cho biết thái 
độ chán nắn của đối phương nhiều bấy nhiều. 


113 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH NONVERBAL AIDVANTACGE 





Cô ây mất bứng thú 


Cử chỉ giận dữ 

Nám chặt tay sau lưng 
thường biểu hiện sự giận 
dữ hoặc thất vọng. 


Chi tay bàng ngón 
trỏ 

Chỉ và lắc ngón tay 
tró thường là điệu bộ của 
phụ huynh khi la rầy con 
trẻ. Các chính trị gia và 
nhà quản lý cũng sứ dụng 


cứ chỉ này trong các cuộc họp, đàm phán, hoặc phỏng vấn 
nhằm nhấn mạnh hoặc tỏ uy thế của mình. Tuy nhiên, 
thay vì là một dấu hiệu của sự uy quyên, cái chỉ tay hung 


hãn (một hoặc bốn ngón 
tay) sẽ khiến chú thể 
trông như mất tự chú và 
đang cố uy hiếp người 
khác. 


Cư Chỉ tty biếp người khác p 





BÍ MÁT NGÓN NGỮ CƠ THẾ 


Cử chỉ thích thú 


Không phái cử chỉ nào cũng tiêu cực. Sự quan tâm thật 
sự được biểu lộ qua cử chỉ tay khẽ đặt ngay cầm nhưng 


không có ý đỡ lấy đâu. 

Vuốt càm là dấu hiệu 
cho biết người nghe đang 
cân nhắc những gì vừa 
được trình bày. Hãy tìm 
kiếm cử chỉ ngay sau dấu 
hiệu vuốt cằm. Nếu đối 
phương hướng người vẻ 
trước, chập hai bàn tay lại 
hoặc đưa ra bất kỳ một 
dấu hiệu tích cực nào đó, 
quyết định của họ sẽ giống 
với ý bạn. Nhưng nếu đối 
phương ngả người ra sau 
và khoanh tay, có thể bạn 
sẽ gặp rắc rối. 





Tựa người trong khi lòng bàn tay úp xuống và vỏ nhẹ 
trên bàn vài lằn (nhất là khi đi kèm điệu bộ nhướn mày) 


luôn là biểu hiện của sự thỏa mãn. 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOINVEERBAI, ÀIVAMLACGE 


HÃY THỦ 


Giao tiếp không lời đóng vai trò quan trọng trong các cuộc 
thảo luận công việc. Do mọi người hay ngõi khi trao đổi 
nên cử chỉ tay của họ thường dẻ thãy nhất. Nếu đề ý, bạn 
sẽ nhận ra từng loại dấu hiệu như dãu hiệu biểu trưng, dấu 
hiệu nhãn mạnh, dãu hiệu thế hiện sự hứng thú được hiểu 


lộ nhằm phản ứng trước nội dung cuộc hẹp. 


Tư thế vai 

Tư thế vai cũng chứa đựng một ý nghĩa riêng biệt. Các 
cơ vai rất nhạy cảm trước những biến đối cảm xúc dù là 
nhỏ nhất và sự thay đổi tư thế dù khó nhận ra (như 
nghiêng vai, khom vai, hoặc hướng vai ra trước hay sau) 
cũng có thể cho biết tảm trạng bên trong của một người. 
Hãy quan sát và để ý xem liệu tư thế vai có đồng hộ với lời 
nói của đối phương hay không. Những tư thế vai sau đây 
sẽ tiết lộ cho bạn nhiều điều quan trọng: 


Khi thư thả, tay và vai của một người sẽ ở tư thế 
thoải mái: vai hơi hạ thấp vẻ trước, cánh tay buông 
lông tự nhiên. 

Vai nhõ lẽn và kéo ra sau cho biết sự tự chủ và cảnh 
giác. 


BÍ MÃT NGÔN NGỮ DƠ THẺ 


Khom vai có thể đơn thuẫn chỉ là một tư thế xấu 
hoặc là dấu hiệu của cam chịu và thất bai. 
Tư thế cho thấy một người thân thiện và dễ gân là 
khi một bên vai của họ thả lỏng và hạ thấn hơn 
phân vai kia. Tư thể này có thể được thay thế bằng 
tư thể đặt một tay trong túi. 

Đôi lúc, sự bất cân xứng ở hai vai lại ngụ ý rằng 
chủ thể đang phân vân, chưa dứt khoát. Điều này 
đặc biệt đúng khi bạn thấy vai của đối phương hết 
ngả ra trước lại nghiêng vẻ sau. Người có tư thế này 
đang cố hiểu những øì vừa nói hoặc đang cân nhắc 
trước khi nói. 


Vòng tay rào chản 


Khi ai đó có cảm giác xa lạ trong nhóm hoặc cảm thấy 
bất an, họ thường đứng khoanh tay. Một điệu bộ khác kín 
đáo hơn là một tay bắt ngang người, nắm hoặc chạm vào 
tay kia. Những cử chỉ này tạo ra một rào chắn võ hình đem 
lại cảm giác an toàn cho chủ thể. Khi đứng trước đám đông 
để nhận giải hoặc phát biểu người ta còn có một cử chỉ 
tương tự khác, đó là đan hai tay vào nhau và để phía trước. 

Một rào chắn an toàn khác là điệu bộ một tay đặt trước 
người để tay kia có thể chạm vào tay áo, lắc tay, đồng hỗ 
hoặc những thứ khác trên tay. Cử chỉ này thường được các 
chính trị gia, những người làm truyền hình, nhắn viên bán 


117 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOIMVERRAI. ÀI?VÀAMTIACE 


hàng, và những người không muốn để lộ sự căng thẳng 
của mình sử dụng. 


Tur thế đóng hoàn toàn 

Là một diễn giả, tôi luỗn tránh sử dụng cử chỉ đóng 
trước khán thính giả, chẳng hạn tư thế tay khoanh trước 
ngực. llẫầu như ở mọi nơi, cử chỉ này đêu mang nghĩa 
phòng thú hoặc tiêu cực (bất đồng, chống đối và tự vệ]. 
Không những thế, nghiên cứu còn cho thấy khi người nghe 
khoanh tay, họ không chỉ có ý nghĩ tiêu cực đối với diễn 
giả mà còn ít chú ý tới những gì được trình bày. 

Trong một nghiên cứu 
nọ, một nhóm những 
người tình nguyện đã được 
mời tham gia các buổi diễn 
thuyết. Nhóm đấu tiên 
được yêu cầu không 
khoanh tay, không hắt chéo 
chân mà ngỏi ở tư thế tự 
do, thoải mái Nhóm thử 
hai được yêu cầu khoanh 





tay trước ngực. Kết quả cho 
Cử chí đóng boàn toàn thấy mức độ hiểu và nhớ ở 
nhóm thứ hai kém hơn 
nhóm đầu tiên là 38öa. 


BÍ MT NGÓN NGĨ CƠ THẺ 


HÃY THỦ 


Bạn nên làm di khi thấy khản qiả của mình khoanh tay? 
Câu trả lời là hãy làm gi đỏ để khuyến khich họ đối tư thẽ. 
Tôi thường áp dụng thủ thuật đưa ra hàng loạt câu hỏi 
buộc khán giả phải trả lời bàng cách giơ tay. Ở các cuộc 
hợp nhỏ hơn, tôi chia mọi người thành những cạp đối 
hoặc ba để thảo luận nhanh những văn đề chỉnh. Trong 
cuộc gặp chỉ có hai người, tôi mời đối phương một ly cả 
phẽ hoặc trả (bạn thử uống khi khoanh tay xemil]. Ngoäi ra, 
còn cỏ nhiều cách khác như phát sách, bút, thông tín 
quảng cáo, hàng mẫu hoặc tờ giấy có sản câu đõ. Việc bạn 
chọn thủ thuật nào không quan trọng, miễn là mọi người 
không khoanh tay lại nữa. 


Lưu ý rằng, tư thế đóng không chỉ xuất hiện ở khán giả 
mà ngay cả điển giả đôi khi cũng rơi vào tư thế này. Năm 
ngoái tôi có dịp tham gia một diễn đàn nọ và quan sát một 
điển giả - đại diện cho một công ty thuộc Fortune 100. Kết 
thúc hãi thuyết trình, trong lúc chờ đợi câu hỏi từ khán 
giả, anh ta đã đứng khoanh tay trước ngực. Và chẳng có gì 
ngạc nhiên khi không có bất cử cầu hỏi nào được đặt ra 
cho anh ta cả. 


hffps://tieulun.hopto.org 


THE MOINVERRBAI. AI VAMTIAUGE 


Gử chỉ 5 

Ở Chương 1, tôi đã liệt kẽ 5 chữ “C” cản thiết để giải 
mã ngõn ngữ hình thể. Bạn cần phải hiểu nẹữ cảnh thay 
đối ý nghĩa của cử chỉ ra sao, nhận biết rổ hợp các đấu hiệu 
đang truyền tải cùng một thông điệp, để ý xem giao tiếp 
không lời có đẳng bộ với lời nói đi kèm hay không, nắm rõ 
ranh giới hành vi của một người để có thể đánh giá sự nhất 
quản hành vi của người đó và chọn lọc ngôn ngữ hình thể 
phù hợp với những ảnh hưởng ăn hóa. Miột vài ví dụ sau 
đây vẻ cử chỉ tay sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn. 


Ngư cảnh (Context] 


Xem xét tình huống ở hai phòng hợp, mọi người đếu 
ngồi khoanh tay. Bạn có thể cho rằng nhãn viên ở cả hai 
phòng họn đó đêu có thái độ nhắn đối, nhưng khi so sánh 
với ngữ cảnh cụ thể bạn sẽ fim ra điểm khác biệt lớn. Nhiệt 
độ trong căn phòng đầu tiên rất lạnh, ghế ngồi lại không 
có tay vịn, do đó mợi người phải ngồi khoanh tay để thoải 
mái hơn. Ở căn phòng thứ hai, nhiệt độ ấm và các tay phế 
đêu có nệm. Lúc này, bạn có đủ lý do để củng cố cho nghỉ 
vẫn của minh rằng mọi người trong phòng đang có thái 
độ bất đồng với những gì được thảo luận. 


Tổ hợp (Clusters]} 


Một khách hàng đang cố giải thích sự thất vọng của cỗ 
ấy với bạn - nhân viên giao dịch khách hàng - vẻ sai sót 
trong bản sao kê khai tài chính gản đây của cỏ. Hai tay cô 


120 


BÍ MÃT NGÓN NGỮ GƠ THẺ 


ấy đặt ngang ngực, lòng bàn tay mở, vai nhô nhẹ và khuôn 
mặt thể hiện sự hoang mang. Nhìn kỹ, bạn sẽ thấy ngôn 
ngữ hình thể của cô ấy là một tổ hợp các dấu hiệu của sự 
bất lực, và khẩn khoản được trợ giúp. 


Đồng bộ (Congruence) 


Cấn trên chia sẻ với bạn một số lời khuyên hữu ích khi 
thương lượng với đại diện của các công ty khác. "lôi muốn 
(hạt được thủa thuận mày một cách khôn khéo" - ông ấy nói. 
Mhưng khi nói, ông lại nện nắm đấm lên bàn. Lã một 
nhân viên, bạn phải nghe theo những gì người quản lý 
nói, nhưng những cứ chỉ không đông bộ, thậm chí hùng 
hỗ của ông ấy khiến bạn lúng túng. Rời khỏi phòng họp, 
bạn không tránh khỏi cảm giác thiếu sự thuyết nhục trước 
những mì người quản lý đưa ra. 


Nhất quán (Consistency] 


Miột phụ nữ nhải ra trước tòa làm chứng cho hành vĩ 
lừa đảo của cấp trên. Run rấy từ lúc đứng làm chứng cho tới 
khi rời khỏi trụ sở tòa án, người phụ nữ ấy đã biếu lộ hàng 
loạt cử chỉ cho thấy sự thiếu trung thực: ánh mắt nề tránh, 
tay sở miệng, sờ mặt, xoắn tóc... Là người quan sát phiên 
xử, bạn biết điều đó không có nghĩa là cö ấy nói dõi. (Nếu 
nói dõi, cô ấy đã thể hiện ngôn ngữ hình thể thoải mái hơn 
ở thời điểm cho lời khai). Biểu hiện lo lắng của người phụ 
nữ ãy trong suốt khoảng thời gian tại tòa nhù hợp với sự 
bối rối của cô, nhưng không có nghĩa là cô lừa dõi. 


121 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MO2MVEEBAI, ÀITMÀNLAGE 


Văn hóa (Cultuire) 


Sau thành công của cuộc đàm phán, một quản lý 
người Mỹ phấn khởi làm dấu hiệu giơ ngón tay cái lên. Cử 
chỉ này mang hàm nghĩa rằng “tối lắm!”. Không may, một 
vài người tham dự cuộc họp đó lại là người Lc. Vã trong 
văn hóa của người LIc thì cử chỉ này bị cho là thiếu lịch 
SỰ. 

Trước khi kết thúc chương tìm hiểu vẻ ngôn ngữ của 
đõi tay, bạn hãy hình dung những cử chỉ mà đạo diễn 
chương trình truyền hình thường sử dụng. Chẳng hạn, đặt 
tay ngang cỗ là hiệu lệnh “cất”, tách ngón trỏ và ngón cải 
xa nhau nghĩa là “tiếp tuc”. Đây là những dẫu hiệu quen 
thuộc, truyền tải thông điện nhanh và dễ hiểu. 


Trong chương này, chúng tôi có đẻ cặp đến một số đấu 
hiệu không dẻ nhận biết ngay được. Và đó là lý do tại sao 
tôi khuyến khích bạn chú ý đến nó nhiều hơn. Bạn sẽ thấy 
động tác tay của một người sẽ tiết lộ cho bạn nhiều điều 
hơn vẻ họ. Vì vậy, hãy vận dụng những hiểu biết của mình 
một cách linh hoạt để có được những hiệu quả tốt hơn 
trong giao tiếp. 


22 


Chương 6 


TƯ THỂ ĐÔI CHÂN NÓI LÊN 
ĐIỀÊU GÌ? 


TRONG HÀNG TRIỆU NĂM, đôi chân không chỉ giữ 
chức năng di chuyển mã còn giữ vai trö quan trọng trong 
chiến lược sinh tön như "chiến đãu, trốn chạy hoặc đứng 
im" của loài người. Nhóm tế bào thân kinh cảm xúc nằm 
ngay trung tầm hệ thống thân kinh phản ứng xúc cảm của 
chúng ta. Chức năng chính của nó là đưa ra những phản 
ứng tức thời trước tác động của môi trường bên ngoài. 
Mhững phản ứng cảm xúc này xảy ra trước cả ý nghĩ. Trước 
khi chúng ta ÿ thức được hành động của mình thì bộ não 
đã tác động vào đõi chân, và tùy vào tình huống mà ta bỏ 
chạy, tung cú đá đánh trả hoặc đứng im. 

Động tác phản ứng trước nguy hiểm vốn được lận 
trình sẵn trong mỗi người. Bất cứ khi nào phải đối mặt với 
nguy hiểm, thậm chỉ chỉ là bực bội, đôi chãn của ta vẫn 
phản ứng theo cách đứng im, sau đó cố gắng giữ khoảng 
cách, hoặc tung cú đá lại. 


123 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MONVEEBAI. AI VAMIAGE 


Joe Mavarro làm công tác phân tích hành vi cho FBI 
được 15 năm. Hiện nay, ông phụ trách mảng hướng dẫn 
ký năng ngôn ngữ hình thể cho các tay chơi bài chuyên 
nghiệp. Khi được hỏi về kinh nghiệm, ông đán: "Hãy quan 
sắt bàn chân, bàn tay uà khuôn tật của đối phương. Tó chính 
là những bạ phận bộc lộ chính xác nhất uẻ họ". 

Chương này rất ngắn gọn nhưng lại chứa đựng nhiều 
thöng tin thú vị và hữu ích giúp bạn hiểu rõ người khác 
hơn. Bạn sẽ khám nhá ra cách nhận biết tâm trạng lo lắng 
hay vui mừng, phòng thủ hay lơ đãng, quyết tầm hay tháo 
lui của một người chỉ bằng cách đọc các dẫu hiệu qua tư 
thế chắn của người đó. 

Khi một người cỗ gắng kiểm soát ngôn ngữ hình thể 
của bản thân, họ chủ yếu tập trung kiểm soát nét mặt và 
cử chỉ tay. Hãy lấy các chính trị gia làm ví dụ. 

Các đẳng phái chính trị lớn thường huấn luyện cho 
các ứng cử viên cách đưa ra hình ảnh đẹp về bản thản và 
đảng phải của mình trước công chúng. Giao tiếp không lời 
giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố và duy trì hình 
ảnh. Chẳng hạn, họ sẽ được chỉ dẫn vẻ cách cười, cách giao 
tiếp bảng mắt và cứ chỉ, rồi cách bắt tay sao cho thật nỗng 
nhiệt và đình đạc. Khi ngồi, họ phải nghiêng người vẻ nhía 
trước nhằm tỏ thiện ý bàn luận và hợp tác với đối tác. 

Tuy nhiên, hiếm khi các chính trị gia, nhãn viên làm 
việc trong ngành giải trí hoặc quản lý được đão tạo về 
ngôn ngữ hình thể từ phần eo trở xuống. Cũng vì thể, tư 
thế chắn thường là nơi tiết lộ sự thật nhiều nhất. 


124 


BÍ MẤT NGÓN NGỮ DƠ THẺ 


Đôi chân tiết lộ sự thật 


Khi nói dõi, hầu hết mọi người thường cử động chân 
nhiều hơn. Bước chãn bỏn chỗn, đi lại loanh quanh, hai 
chãn ngoắc vào nhau hoặc vấn vào đỗ đạc. Người ta còn 
duỗi hoặc gập chăn để giải tỏa căng thẳng, thậm chí ngọ 
nguậy hoặc đá chân như hành động cố tháo chạy. 


Các nghiên cứu đã được tiến hành trên một số đối 
tượng. Bất kể đối tượng có nhận thức được việc "đọc đấu 
hiệu đâi chân" của đối phương hay không thì khi thấy 
được toàn thân đối phương, hắu như họ đêu nhận biết 
được thái độ lừa dối của người đó. Chẳng có gì lạ khi 
nhiều thương nhãn cảm thấy thoái mái hơn lúc ngồi nói 
chuyện với đối tác bởi lúc này đôi chân của họ được chiếc 
bàn che giấu. 


HÃY THỦ 


Lăn tới, khi căn đánh giả hoặc muốn hiểu rõ hơn một ai 
đỏ, bạn hãy keo họ ra khỏi bản giấy hoặc băn hội nghị. 
Hãy ngõi ở nơi mà bạn có thể thấy được toàn thân của 
họ. Thăm chỉ cho dù bạn không cö y làm như thế thi việc 
quan sát các dấu hiệu không lời từ những chuyển động 
ở chăn đối phương cũng sẽ qiúp bạn ít nhiều hiểu hơn vẽ 


người äy. 


125 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOINVEEBAI. AI VAMIACGE 


Đôi chân vui vẻ 

Không chỉ tiết lộ trạng thái cäng thẳng, bất an, đối 
chân còn hé lộ những cảm xúc tích cực ở con người. "Nhảy 
chân sáo", "nhảy cảng", "bước lâng lãng" là những cụm từ 
thể hiện mối liên hệ giữa cảm xúc tích cực với đôi chãn. 

Những tay chơi bài chuyên nghiệp có thể biết khi não 
đối nhương nắm thế thượng phong chỉ thông qua điệu bộ 
rung chản, cho dù người ấy cố tạo ra "bộ mặt uê cảm " chăng 
nữa. Điều này là do điệu bộ rung chân, nhịp chân, ngọ 
nguậy chân được cho là "đổi chân ưui ué". Đó là dẫu hiệu 
thể hiện sự tự tin cao đã, nó cho biết đối nhương đang nắm 
giữ các con bài cao, vì vậy cản phải cảnh giác. 

Bạn cũng sẽ bắt gặn một dẫu hiệu tương tự trong các 
cuộc đàm phản kinh doanh. hiếu thấy ai đó rung chản 
hoặc thấy vai của họ lắc nhẹ do ảnh hưởng của chuyển 
động chăn, thì bạn có thể chắc chắn rằng người đó đang 
cảm thấy tự tin về vị trí đàm phán của mình. 


Trường hợp ngược lại, khi người đầm phán rung chân, 
rỏi bỗng nhiên ngưng bặt sau khi đưa ra lời đẻ nghị, thì đồ 
là dẫu hiệu cho thấy sự hỏi hộn chờ đợi, tương tự như 
hành vi nín thở vậy. 

Giống như bất ký dẫu hiệu không lời nào, điệu bộ 
rung chân cũng cản phải đặt trong tương quan với cứ chỉ 
vốn trở thành thói quen của một người. MJếu người đó có 


126 


BÍ MẤT NGÓN NGỮ DƠ THẺ 


thói quen rung chân một cách tự nhiên (phản ứng bình 
thường trước căng thẳng) thì rất khó tìm ra dấu hiệu đöõi 
chăn vui vẻ. 


Tu thế chân thể hiện ý muốn rời đi 

Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi ở bàn ăn cùng đứa 
con ba tuổi đang muốn ra ngoài chơi. Trong lúc ngỏi ăn, 
phân thân trên của cậu nhóc có thể vẫn đối diện với bàn 
ăn, nhưng bàn chăn của nó lại tụt dẫn xuống sàn nhà, rỗi 
xích dẫn vẻ nhía cửa. 


Người lớn chúng ta cũng có những biểu hiện tương 
tự. Điều này dường như đã ăn sâu vào tiêm thức mỗi 
người. Chúng ta có thể biết kiểm chế hơn nhưng đó chỉ là 
vẻ bẻ ngoài. Chăn chúng ta quay đi trước những thứ 
chúng ta muốn tránh xa và thường hướng về những nơi ta 
muốn đến. 


HÃY THƯ 


Mỗi khi nỏi chuyện với đồng nghiệp hoặc với khách hàng 
của minh, nếu bạn thãy họ tỏ vẻ quan tăm, phần trên cơ 
thể hưởng vẽ bạn, nhưng bản chân lại hưởng ra phia cửa, 
hãy quan sát kỹ hơn. Nếu người đỏ đang rụng chăn hoặc 
nhịp chăn, đặc biệt hưởng vẽ phia cửa, đỏ là họ đang 


muốn bỏ đi. 


127 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOINVEEBAI. ÄAITVAMIAGE 


Tư thế bắt chéo chắn của một người củng bộc lộ suy 
nghĩ bẽên trong của họ. Nếu mũi chân của bàn chân đang 
bát chéo chỉ về phía bạn thì có vẻ người đó thích bạn. Còn 
nếu mũi chản hướng qua chỗ khác, nhất là hướng ra cửa, 
thì có lẽ người ấy đang muốn rời di. 


Tư thế chân hòa đồng hoặc loại trừ 

Đây là một tình huống bạn rất đẻ gặp phải trong môi 
trường làm việc: Hai đồng nghiệp của bạn đang nói chuyện 
ngoài hành lang. Bạn muốn tham gia cùng họ, nhưng lại 
không biết mình có được chào đón hay không. Bằng cách 
quan sát bàn chãn của họ, bạn sẽ có được câu trả lời. 


Khi bạn tiếp cận hai đồng nghiệp đó, họ sẽ đón nhận 
bạn bằng một trong hai cử chỉ sau: Nếu bàn chân của họ 
văn giữ nguyên và họ chỉ xoay phản thân trên của mình về 
phía bạn, thì họ thật sự không muốn sự có mặt của bạn. 
Nhưng nếu hàn chân họ mở rộng hướng vẻ bạn, điều đồ 
nghĩa là họ sẵn sàng chào đón bạn. Người ở gản bạn nhất 
sẽ hướng mũi chăn vẻ phía bạn theo thế hình tam giác. 





Tư thế chân ktxn trừ bạn Trr thế chân thu nhận hạn 


128 


BÍ MẬT NGÔN NGỮ GƠ THẺ 


HÃY THỨ 


Khi thãy một nhỏm người đang nòi chuyện, bạn hãy quan 
sát bản chăn của họ để biết được người nào thực sự tham 
qia vào câu chuyện. Nếu tắt cả bản chân đều hưởng vào 
vị tri qiữa nhỏm thì đỏ là cuộc nói chuyện có sự tham gia 
của mọi thành viên trong nhóm. Nếu không, bằng cách 
quan sát vị trí đôi bản chăn, bạn cũng có thể biết ai thực 


sự tham qia và ai bị loại trừ. 


Trr thế ngoäc chân 

Tôi phải phỏng vấn một số nhà lãnh đạo của các công 
ty khách hàng để tập hợp thông tin cho bài thuyết trình về 
việc thay đối ban quản trị vào ngày hôm sau. Biết được sự 
thay đối sắp tới ảnh hưởng rất lớn đến bộ phận dịch vụ 
khách hàng nên tôi đặc biệt quan tâm đến cuộc nói 
chuyện với người quản lý bộ phận này. 

- Cô cảm thấy thế não về những thay đổi sắp tới? — Tôi 
hỏi người quản lý. 

- Tôi không sao. Mọi thứ đối với tôi đêu ốn! — Cỏ ấy 
đáp, rồi ngoặc chặt hai mắt cá chân vào nhau. 

- Gỗ chắc chứ? — Giọng tôi nghi ngại. 


Sau ít phút im lăng, người phụ nữ ãy tách hai mắt cá 
chăn khỏi nhau và lên tiếng: 


123 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOMVEEBAI, ÀITÀNLAGTE 


- Thực ra tôi cảm thấy lo lắng vì bộ nhận của tỏi có thể 
hị cắt giâm nhân sự. 

Tư thế bất chéo chân hoặc rrgoäc hai chân uào nhau là tư 
thế chân này vắt qua chân kia ở phản dưới bắp chân hoặc 
mắt cả chăn. 


Qua để ý tôi thấy rằng khi một người không thích đưa 
ra quan điểm của mình, họ sẽ ngoặt chân ra sau. Ngược 
lại, khi tự nguyện chia sẻ, họ sẽ không ngoặit chân lại nữa. 
Nhiễu hành khách vì căng thẳng trong lúc chờ máy bay 
cất cảnh nên cũng có điệu bộ khóa chân này. Ngoài ra, các 
nhà tuyển dụng cho rằng trong lúc trả lời phỏng vấn, 
nhiều ứng viên cũng có cử chỉ ngoặt chân, điều này cho 
thấy đối phương đang che giấu cảm xúc hoặc thái độ của 
mình. Các nhà đầm phản tài ba cũng coi điệu bộ này như 
là dấu hiệu cho biết đối nhương đang che giấu quyên lợi 
nào đó của bản thân. 

Điệu bộ ngoặt chân cũng thường xảy ra khi người ta 
cảm thấy lo lắng hoặc bị đe dọa. Hầu hết mọi người đếu 
ngoặt chân lại khi ngôi trong phòng nhà sĩ. Một tư thế 
chân khác thể hiện sự bất an hoặc vị thế thấn mà bạn cá 
thể bắt gặp quanh bàn hội nghị là mũi chân quặnp vào 
trong. Người ta có thể ngồi với tư thế thoải mái mở ở phần 
thản trên nhưng đôi chân của họ lại nói lên sự thật. 


I3 


BÍ MT NGÔN NGỮ Ơ THỂ 


Tư thế hàn chân 
chủ hiết dt thải 

sự tham gia câu 
Chuyện tủ đÍ CẢM  p 
thấy bị ra rìa 





Tư thế chân mở và đóng 

Mếu tư thế bắt chéo chăn thể hiện thái độ bảo thủ, 
nghi ngại thì ngược lại, tư thể chân mở hoặc không bắt 
chéo biểu lộ thái độ cởi mở hoặc có ưu thế. Khi cảm thấy 
thoải mái, người ta có khuynh hướng dang rộng chân hơn. 


Tư thể ngỏi dang rộng chân ở nơi công cộng thường là kiểu 


ngồi của đàn ông, biểu lộ mức độ thoải mái và tự tin cao. 


Tuy nhiên, ngay cả nhụ nữ cũng ngồi ở tư thế này khi họ 


cảm thấy an toàn hoặc không bị để ý. Trong nhà hàng, cả 
hai giới đêu thích 


_ ` 3 ngồi ở tư thể này vì 
`. Fvv "ty. phản chân đã được 
ˆ.._ ., tấm khăn trải bàn 
>"ẰẮ. 4| che phủ. 

Cúc Hí thế thế hiện sự 


4 tru tả thuưit mái 





htfps://tieulun.hopto.org 


TH MINVEEBAI. AI JVANLAGE 


Bảt chéo chân 


Có nhiều lý do khiến một người ngôi bắt chéo chân. 
Thông thường đãy là tư thế ngồi thoái mái nhất. Ngôi bắt 
chéo chân, các ngón chân thả lỏng là tư thế ngồi tra thích 
của cả hai giới, nhưng đần öng thường ngồi ở tư thế này 
nhiều hơn phụ nữ. Tư thế này là dấu hiệu không lời biểu 
hiện sư thoải mái, dẻ chịu. 

Bắt chãn chữ ngũ là tư thế ngôi tra thích của đàn ông, 
chiếm khả nhiều không gian. Tư thế này toát lên vẻ tự tin 
và vị thế của chủ thể trong nhóm. 

Tư thế ngồi bắt chéo chân (thường đi cùng với cứ chỉ 
khoanh tay] được nhiều doanh nhân có tính tranh đua sử 
dụng. Đây cũng là tư thế phòng thủ mà nhiều người thể 
hiện khi phải nghe một việc hay một người mà họ không 
đồng tình nói, hoặc khi cảm thấy bị de dọa. 


Khuyu đâu gối 

"[ñi không thể đứng uững nữa" không chỉ là một lời nói 
quá mà đó còn là sự thực. Trong lúc đau đớn hoặc thất 
vọng cùng cực, đầu gối người ta sẽ khuyu xuống, không 
đỡ nổi thân. Vì thể, khi một viên cảnh sát phải thông báo 
cho vợ nạn nhân rằng chồng cô ấy đã bị sát hại, điều đâu 
tiên người đó nói thường là: "Xin cô hãy ngôi xuống". Đầu 
gối khuyu xuống là dấu hiệu nói rằng: "Tôi không thể chịu 
đựng được nữa ". 


132 


BÍ MẬT NGÔN NGỮ GƠ THẺ 


Dảng di 


Dáng đi và bước chân của một người mang nhiều ý 
nghĩa, từ tự tin đến thiểu não. Khi một người cảm thấy 
chán nắn, đầu họ sẽ rũ xuống, vai hơi rụt lại, mắt ít khi 
não nhìn lên, dáng đi ủ dột. Ngược lại, nếu một người lạc 
quan vả tự tin thì họ sẽ có bước đi nhanh, chắc chắn, dáng 
người thẳng, đầu hướng vẽ trước, cánh tay thả lỏng ở hai 
bên người. 

Ronald Reagan, cựu Tổng thống Mỹ không chỉ nổi 
tiếng với tài ngoại giao nà ông còn được biết đến với tài 
sử dụng ngôn ngữ hình thể. Phóng viên của một tờ báo 
nọ từng miều tả rằng Reagan xuất hiện nối bật từ phía sau 
cánh cổng Nhà Trắng với bước chân sải rộng trên tấm 
thảm đỏ rồi tiến thẳng lên bục. Dáng đi ấy cho thấy khí 
lực, sự quyên uy và tỉnh thắn cởi mở ở ông. 

Rất nhiều giám đốc cũng 
bước vào phòng họp với tác 
phong như thế. Họ muốn nói 
với 1nợi người trong phòng rằng 
“lôi là người chịu trách nhiệm ứ 
đây". Thông điệp đó không chỉ 
được truyền tải từ lời nói, mà từ 





dáng đi tự tin, mạnh mẽ và 
phong thái đĩnh đạc của họ. Dáng đt của người 
nắng động 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MOMVERBAI. AI TVAMELAGE 


Sự rèn luyện, hoàn cảnh xuất thän cũng như công việc 
cũng ảnh hưởng trực tiến đến dáng đi của mỗi người. Một 
vũ công chuyên nghiệp và một binh sĩ sẽ có dáng đi hoàn 
toàn khác cho dù cả hai đêu là phụ nữ. Tuy nhiên, dù nghẻ 
nghiệp và văn hóa khác biệt thế nào đi nữa, bạn vẫn có thể 
tìm được những nét chung qua dáng đi của họ. Dáng đi 
nhanh và sải chân dài khiến ta có cảm giác người đó rất vội 
vã, còn dáng đi "niưín nhảy" biểu lộ một tâm trạng vui vẻ. 
Bạn cũng có thể nhận thấy sự khác biệt trong dáng đi giữa 
đàn öng và phụ nữ. Đàn ông bước đi chắc chắn, dứt khoát, 
trọng tầm phần bố đều, sau đó mới dón về phía mũi chân. 
Còn phụ nữ khi hước hay dỗn trọng tắm về phía mũi chản, 
thậm chí có những người còn đi trên đầu ngón chân. 


Gác tư thế đứng 


Có sáu tư thế đứng chủ yếu, mỗi tư thể sẽ cho bạn hiết 
ít nhiễu vẽ thái đô của chủ thể. 


Đứng nghiêm 

Tư thế thể hiện sự tốn trọng, nghiêm 
chỉnh này thường thấy ở các binh sĩ cấp 
thấp khi đứng trước các sĩ quan cấp cao 
hoặc ở các nhân viên khi đang nói chuyện 





với cấp trên của mình. 


134 


HÍ ÃT NGÔN NGỮ GỮ THẺ 


Đứng dạng chân 


Kiểu đứng dạng hai chân, bàn chân 
phẳng, vững chắc là tư thế thường thấy ở 
nam giới (giống như tư thế của các tay 
găng-xtơ miễn Viễn Tây Hoa Kỳ) biểu lộ 
sự thống trị hoặc kiên quyết. Tay chỗng 
nạnh hoặc khoanh tay khi đứng ở tư thể 





này không những là dấu hiệu chứng tỏ uy lực mà còn thể 


hiện sự lạnh lùng, khó tiếp cận. 


Tư thể đứng cân bằng trọng lượng tren hai chăn 


Khi cảm thấy thoải mái người ta 
thường nhãn phối trọng lượng đêu lên 
hai chân. Tư thế đứng này còn cho thấy 
thái độ "điểm tĩnh", "vững chãi"” và “tự 
chủ”. 





Tư thế đứng liên tục thay đối trọng tâm cơ thể 


Khi không thoải mái, nhiều người 
cảm thấy bón chóỗn và hay đứng dön 
trọng tâm cơ thể lên hết chân này đến 
chân kia. Họ cũng hay bước một chân lên 
trước hay ra sau như một cách để trấn 
tĩnh bản thân trong lúc lo lắng. 


135 





htfps://tieulun.hopto.org 


THẺ MOINVEERBAI. ÀIVAMIACGE 


Tư thế đứng bắt chéo chân Chươn ơ g4 

Đứng bắt chéo chân thường đi kèm : 
với điệu bộ khoanh tay. Đây là tư thế 
đóng mang tính phòng thủ, thể hiện sự 
thiếu tự tin. Người ta thường đứng ở tư 
thế này khi ở cùng nhóm với những 
người mình không quen hiết. 


KHÔNG GIAN GIAO TIẾP 





Tư thể đứng một chãn trụ, một 
chân hướng về trước 


CƠ BAO GIỚ BẠN BƯỚC VÀO PHONG HỌTP và bực 
mình khi thấy chỏ ngồi của mình bị người khác chiếm 
Khi trọng lượng cơ thể dỗn vào một mất? Có bao giờ bạn khó chịu khi một đồng nghiệp bước 
bên hông, chăn kia sẽ tự do hướng vẽ vào phòng bạn mà không gõ cửa, hoặc khi bạn nhát hiện 


phía người hoặc nơi nào người đỏ cảm ra cấp trên xáo trộn giấy tữ trên bàn làm việc của mình? 





thấy thoải mái. 
Chắc chản là cói 


HAY THƯ Mỗi người chúng ta đêu cố gắng hảo vệ và kiểm soát 


LẺ 8£” | TfistieFttrm ri sEliiesinreirEncim Ea “khu trực riêng tư” của rnình. Điều này được gọi là hành rỉ 
lãnh thể, và nó được lập trình sẵn trong não bộ chúng ta. 
của mọi người. Qua đó, có thế bạn sẽ biết được s cảm Hinh vi sở hữu lãnh thổ được thiết lập rất nhanh. Nếu để 
thấy không thoải mái hoặc ai là người mới trong nhóm ý, bạn sẽ thấy hầu như mọi người đêu ngồi lại chỏ cũ sau 
(hầu hết mọi người đều đứng ở tư thế chéo chân hoặc ở giờ nghỉ trưa, giữa hai buổi thuyết trình. 


thế thay đối trọng tâm cơ thể hết chân này đến chăn kia). 


hội não đỏ, bạn hãy thử quan sát các thế đứng khác nhau 


Ở chương này bạn sẽ thấy cách sử dụng không gian 
Khi mọi người đứng thành nhóm với nhau, bạn hãy chủ ÿ nơi làm việc nói lên điều gì. Bạn sẽ hiểu được mức độ ảnh 
xem mũi chăn họ hưởng về đâu nhiều nhất. Chác chăn, hưởng của tùng khôna gian, tức khoảng cách nào phù hợp 


bạn sẽ biết được ai là người quan trọng hoặc được yêu nhất giữa các cá nhân khi giao tiếp với nhau, và tại sao một 


thích nhất trong nhỏm. 


136 137 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOINVEERBAI. AIVAMLACE 


số người lại chọn cách bỏ qua chúng. Bạn sẽ biết tại sao 
việc sắn đặt chỗ ngỏi lại quan trọng trong các cuộc họp, 
cũng như văn phòng của một người sẽ cho bạn hiết điều 
gì về người đó. 

“Tôi cảm thấy cô ấy thật gân gũi. " 

"Anh ta cực kỳ bảo thủ. " 

"Lùi lại!" 

"Câ ấy luận giữ khuảng cách uới tôi. " 

Giống như nét mặt, cử chỉ tay và các điệu bộ hình thể 
khác, không gian cũng biết nói. Praxemics - ngành học 
nghiên cứu vẻ không gian trong giao tiếp không lời sẽ cho 
ta biết mức độ các mối quan hệ giữa mọi người với nhau. 
Khoảng cách giao tiễn giữa các cá nhân tác động lên thái 
độ và cách phản ứng của họ khi tương tắc. 


HÃY THỦ 
Trong cuộc họp sắp tới, bạn hay để ÿ xem ai đang ngõi 
cạnh ai. Häu hết mọi người đếu chọn ngöi qản những 


người họ thích và có cùng quan điểm với chủ đề thảo luận, 


đồng thời tìm cách trảnh những người mình không thích. 


1358 


BÍ MÃT NGÔN NGỮ GŒ THẺ 


Biết qiữ khoảng cách 

Mgay khi uống xong ly nước ở quảy bar, nhãn viên 
kinh doanh nọ liên mời khách hàng của mình đi ăn trưa. 
Quan sát, tôi biết ngay là vụ làm ăn đó không thành. 
Mguyên nhân là do nhãn viên đó đã tiến xúc quả gản với vị 
khách hàng tiêm năng khiến đối phương phải từ từ nhích 
ra xa. Khi vị khách đó không thể chịu nổi nữa, õng ấy giả bộ 
cáo lỗi đi gọi điện thoại rồi kín đáo rời khỏi nhà hằng. 

Một trong số những lỗi chúng ta dễ mắc phải khi nói 
chuyện với người khác là không để ý đến khoảng cách cần 
thiết miún đối nhương cảm thấy thoải mái. Chỉ cần một 
sai lâm như thế cũng đủ dẫn đến những phản ứng ngấm 
ngảm. Mhà nhân chủng học Edward T. Hall là một trong số 
những người tiên phong nghiên cứu vẻ proxemics (thuật 
ngư do chính ông đưa ra], và ông đã phát hiện rằng phản 
ng sử hữu không gian đã có từ lâu đời, nó ăn sâu vào tiêm 
thức mnöi người. Các nhắn ứng này cũng rất dễ đoán nếu 
bạn biết mình cần phải tìm gì. 

Có năm vùng không gian khiến người ta cảm thấy 
thoải mái nhất khi tiếp xúc với người khác. Bạn hãy tưởng 
tượng chúng như những trái bong bóng vô hình mà tất cả 
chúng ta đêu mang theo. 


15353 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MOIMVEEBAI, ÀI1VÀMTIAGE 


Vùng thân mật (từ 0 - 45 cm] 


Vùng này được dành cho gia đình 
và những người yêu nhau. Trong vùng 
này, chúng ta có thể ôm, chạm và thì 
thảm với nhau. Sự tiếp xúc gản gủi 
này chỉ dành riêng cho các mỗi quan 
hệ cá nhãn. 


Vùng riêng tư gần (45 - 60 cm} 

Đây là khoảng cách nhiều người ở 
My thích sử dụng. Vùng này xuất hiện 
trong các tương tác giữa bạn bè, người 
quen và các đối tác đáng tin cây. 


Vùng riêng tư xa (từ 0,6 - 1,2 m) 

Khoảng cách giữa các cá nhân khi 
tiếp xúc với nhau cữ một cánh tay. 
Trong vùng này, chúng ta có thể giao 
tiếp thoải mái mà không sợ phải đụng 
chạm nhău. 


Vùng xã giao (từ 1,2 - 3,6 m]} 

Khoảng cách này phù hợp cho hắu 
hết các mối quan hệ trong công việc 
hàng ngày. Chúng ta thường giữ 
khoảng cách này khi tương tác với 
những nhản viên mới quen hoặc ở 
những cuộc gặp trang trọng. 





14 





HÍ kiÃT NGÔN NGỮ GƠ THẺ 


Vùng đại chúng (trên 3,6 m} 


Vùng này hắu như được sử dụng 
khi diễn thuyết trước công chúng. 


[DI nhiên, những vùng không gian trên vỏ hình đối với 
mỗi chúng ta nhưng điều đó không có nghĩa là chúng 
không tön tại. Có những người cảm thấy thoái mái khi ở 
trong xe điện ngắm hoặc ở thang máy đông người - nơi 
huộc nhải đứng gản với những người mà ta quen biết, 
nhưng cũng có những người ngược lại. Khi có người lạ nào 
đó bước vào vùng không gian riêng của ta, chúng ta 
thưởng cúi hoặc tránh ra, cố tạo ra khoảng cách có thể 
chấp nhận được với họ. 

Mức độ khoảng cách tạo nên sự thoải mái cũng khác 
nhau, tùy theo mỗi người. Những người không thích hị 
đụng chạm có khuynh hướng giữ khoảng cách với người 
khác. Ngược lại, những người thích tiếp xúc, lại muốn thu 
ngắn khoảng cách khi trò chuyện. 

[DI nhiên, khoảng cách giao tiến giữa các cá nhãn cũng 
khác nhau, tùy vào mức độ tin cậy trong mỗi quan hệ của 
họ. Khoảng cách càng xa, mức độ tin cậy càng thấp. 

Chúng ta có thể đánh giá các mối quan hệ dựa vào 
khoảng cách giữa họ. Nếu khoảng cách giữa hai người 
đang đứng nói chuyện rất gản, khoảng nửa mét, thì có thể 
họ khá thăn thiết với nhau. 


141 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MOINVEEHAI. AIVANIAGE 


Có thể nói, không gian tương tác trở thành một phẫn 
quan trọng trang giao tiếp. 


Giới tính cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo 
ra khoảng cách. Giữa đàn ông với nhau, nếu không quen 
biết, họ sẽ giữ khoảng cách. Trong khi đó, khoảng cách này 
sẽ được rút ngắn lại khi họ trò chuyện với những người 
phụ nữ mới gặp. Mhững khác biệt về khoảng cách piữa các 
cá nhãn ở thể giới thực vẫn có thể được tìm thấy trong thế 
giới ảo... 


HÃY THƯ 


Du bạn làm việc trong một cao ốc văn phòng, nhà máy 
hoặc tiệm tạp hỏa đi nữa thi bạn văn có thể quan sát mọi 
người trò chuyện với nhau. Khi quan sát, bạn hãy chủ y 
khoảng cách qiữa họ. Qua không gian tương tắc, bạn hãy 


thử đoàn xem mức độ tin cậy qiữa các đồng nghiệp ra sao. 


Thực tế, chúng ta vẫn cho phép một vải người tiếp cận 
mình gản hơn những người khác. Nghiên cứu của Đại học 
Arizona cho biết những người có vẻ ngoài đáng tin cậy 
(hấp dẫn, ăn mặc chỉn chu, có địa vị xã hội] thường dễ 
bước vào “tùng không gian” của người khác hơn. Và di 
nhiên một số người có nghẻ nghiệp như: bác sĩ giải phầu 
thấm mỹ, huấn luyện viên riêng, bác sĩ và chuyên viên mát- 


142 


BÍ MẬT NGÔN NGĨ GƠ THẺ 


xa, đêu dẻ bước vào vùng riêng tư của bạn. Miột phụ tá nha 
sĩ nói rằng: "Đối uới nha khoa, không tôn tại khái niệm “Uùna 
không eian” giữa các cá nhân. Y niệm mày hoàn toàn bị phớt lờ 
bởi tất cả chúng ta đêu lbiết khi nào thì tha sĩ sẽ đưa uào nà lấy 
gì đú ra khỏi miệng. Trong những trường hợp đó, bệnh nhân uà 
nha sĩ Ääã ngắm thủa thuận bỏ qua các quy tắc uê khoảng cách. 
Nhime neay khi tiệc chữa trị chấm dứt uà bệnh nhân cảm thấy 
thoải mái trở lại thì quy tắc đó lập tức được khôi phục”. 


Vungq không gian công việc 

Ở Mỹ, hầu hết các mối quan hệ trong công việc đẻu 
bát đâu từ không gian xã giao. Khi những mỗi quan hệ này 
phát triển và sự tin tưởng đã được thiết lập thì cả hai bên có 
thể rút ngắn khoảng cách thành không gian riêng tư. Khi một 
bên xâm phạm vào không gian riêng tư của đối nhương quá 
sớm thì rất có thể mối quan hệ giữa họ sẽ bị đố vỡ. 

Khi không nhận hiết được các vùng không gian này và 
ý nghĩa đi kèm, người ta rất dẻ đem đến cho đối phương 
sự nghi ngỡ và khó chịu. Những người cảm thấy có ưu thế 
thường biểu lộ sự tự tin của mình bằng cách chiếm nhiều 
không gian hơn. Chính hành động đó đã khiến họ vô tình 
xâm phạm không gian riêng của người khác. 


DI nhiên, đôi khi hành động xâm phạm không gian 
riêng tư này cũng là do chủ ý nhằm gieo vào lòng đối 
phương cảm giác bất an. Cảnh sát điều tra thường dùng 


143 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOMVERBAI, ÀAIJVÀNTAGE 


thú thuật ngồi sát và gầy áp lực đối với nghỉ phạm. Khi sử 
dụng thủ thuật này, họ đã xãm phạm vào vùng riêng tư 
của nghi nhạm, khiến nghi phạm không thể phòng thủ và 
vì vậy đem lại lợi thế tâm lý cho họ. 





Quá gân đến nuïc bhông còn cảm thấp thoái muai 


Chiến thuật giành và giữ lợi thế cũng hay được áp 
dụng ở nơi làm việc. Quan sát các nhân viên cấp cao, tôi 
thấy họ thường cõ tình đứng sát nhau nhằm tạo cảm giác 
nghi ngại và khó chịu cho đối thủ. 

Cho dù động cơ là mì đi nữa thì bất cứ sự tiến cận quả 
gản nào bạn không thích đẻêu đưa đến một phản ứng sinh 
lý: gia tăng nhịp tim và phản ứng tĩnh điện. Bạn sẽ cố giữ 
khoảng cách thích hợp bằng việc lùi lại, hoặc nhìn đi chỗ 
khác, hay nép sau một vặt chắn nào đó (hàn, phế]. Cũng 
có khi, theo bản năng tự vệ, bạn ép cằm xuống ngực, thậm 


134 


BÍ MIÃT NGÔN NGỮ GƠ THỂ 


chí sỡ cô để cùi chỏ chĩa về phía đối phương. Điều này 
cho thấy khoảng cách trong giao tiếp đặc biệt quan trọng, 
và bạn nhải hết sức tinh tế khi áp dụng nó. 


Một lăn nữa, cần nhãn mạnh rằng, dù động cơ là gì đi 
nữa thì người xăm phạm vào “tùng không gian riêng” của 
chúng ta đêu bị cho là vượt quá giới hạn hoặc hất lịch sự. 
Tiến xúc quả gản là hành động không phù hợp nơi công 
sở, đặc biệt là khi đồng nghiệp hoặc khách hàng cảm thấy 
bị đe dọa do lãnh thổ riêng tư của họ bị xâm phạm. 


HÃY THỨ 


Đề ÿ xem bạn sẽ phản ứng thế nảo khi một người tiếp xúc 
quả qản vời bạn. Hãy thử đoàn động cơ của người äãy. [Ảnh 
äy đang cö đe dọa bạn? Tạo ăn tượng vời bạn? Hay chỉ 


đơn giản là võ tình ?). 


Không gian vả vị trí 


Không gian làm việc nơi công sở cho biết vị trí và vai 
trò của mỗi cả nhãn. Một người giữ chức vụ càng cao tÌn 
không gian làm việc mà họ sở hữu càng rộng. Miột sự khác 
biệt nữa mà ta có thể nhận biết là khoảng cách từ bàn hoặc 
phế của họ đến người khác. 

Bước vào phòng một cách dè dặt và văn đứng ở gản 
cửa ra vào là điệu bộ của những người có vị trí thấn hơn 


135 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MOMVERBAI, AIJVÀNTIAGLE 


những người bước thẳng vào trong. Ngoài ra, chúng ta vẫn 
hay suy đoán một người là “thiếu tự tin” hoặc “ít quyên lực ” 
khi họ giữ khoảng cách với chúng ta, trong khi đó chúng 
ta lại sắn sàng tiếp xúc gản hơn với họ nhằm thể hiện sự 
tự tin cao độ và quyền lực của mình. 

Như đã đẻ cận, một trong những cách để biết địa vị 
của người nào đó trong cuộc họp là quan sát ưừne không 
gian mà họ chiếm giữ. Những người có địa vị thấn hơn, 
kém tự tin hơn (nhất là nhụ 
nữ] thường có khuynh hưởng 
thu mình lại. Họ sắp xếp tất 
cả vật dụng của mình thật 
gọn gàng. Ngược lại, những 





người tự tin hoặc có vị trí cao 
"Gbúng ta cân bỗ trí lại chỗ thường bày giấy tờ ra khắp 
ngôi. Mỗi người bày dịch bàn và khẳng định lãnh thổ 
chuyền hai ghế uê pha iriil" của mình. 
Trong các cuộc họp, người có chức vụ cao thường ngôi 
ở đầu bàn, vị trí chính giữa (vị trí quyền lực). Khi một 
người mới bước vào phòng, họ thường chỉnh lại áo khoác, 
vuốt tóc, hoặc chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình. Điều này 
nhằm cho người có quyền lực hiểu rằng người đó biết 
quan tầm đến hình ảnh của bản thân. Các nhân viên cấn 
cao thường ngöi bên phải cấp trên, phía đầu bàn. VỊ trí 
này có lẽ xuất phát từ quan niệm “cánh tay phải”. 


146 


BÍ MIÃT NGÔN NGỮ Ơ THỂ 


HÃY THỦ 


Trong bất cứ cuộc họp não do bạn sắp xếp, hãy chú ÿ đến 
mục địch, tỉnh chất của cuộc họp để bố trí chỗ ngỗi hợp 
ly. Căn phòng có bản hình chữ nhật hoặc hình bầu dục sẽ 
tạo nhiều không gian cho người cỏ vị trí cao ngồi ở đầu 
bản để điều hành cuộc họp. Cách bố trí này cũng đem lại 
cảm giác trang trọng và có tổ chức. Nhưng với các cuộc 
họp mang tỉnh hợp tắc, bạn không nên quả chủ trọng đến 
tôn tỉ trật tự, cũng không nên để mọi người ngõi chia nhe 
với nhau. Quy tắc lả: nếu muốn thúc đầy yếu tö cạnh 
tranh, hãy sắp xếp cho đối phương ngöõi đối diện với bạn; 
nhưng nếu muốn tạo không khi hòa hợp, hãy để mọi 


người ngồi cùng một phia với nhau. 


Nuỏöi 

Sắp xếnp chỗ ngỏi có thể hình thành sự tương tác qua 
việc tạo điều kiện hoặc cần trở tắm nhìn của người đó 
trước các đấu hiệu không lời của đối phương. VỊ trí ngỗi có 
thể giún xác định ai là người lãnh đạo. Chẳng hạn, một 
người ngôi ở đầu bàn trong phòng nghị án thường là 
người được bảu chọn lầm chủ tọa đoàn. 

Một thứ nghiệm đã được tiến hành ngẫu nhiên trên 
một nhóm sinh viên nam chưa tốt nghiệp đại học. Các 
nhà nghiên cứu chỉ định họ ngôi vào những vị trí sao cho 
một phỉa có nhiều người ngỏi, còn phía bên kia chỉ có hai 


137 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MOIMVERBAI. ÀITÀXMTAGE 


người. Hai vị trí này được coi như "trung tâm” vì những 
người ngồi đối diện sẽ quan sát hai người này nhiều hơn. 
Mhưr dự đoán, sau khi mọi người bàn bạc, hai nhân vật 
ngEỖI ở vị trí trung tảm đã được bầu là người lãnh đạo. 

[D1 nhiên, nghiên cứu này đặt ra nhiễu nghi vẫn: Liệu 
hai người đó thực sự có khả năng lãnh đạo, hay chỉ vì vị trí 
ngồi mà mọi người nghĩ như vậy? Rỏi, phải chăng hai 
người đó bắt đầu hành xử khác đi khi họ nhận thấy hắn 
thản đang sở hữu vị trí trung tâm? Rất khó biết được chính 
xác những øì đã xảy ra, nhưng sẽ thú vị nếu bạn có thể tụ 
kiểm nghiệm trong cuộc họp tới và rút ra kết luận cho 
minh. 


HÃY THỨ 


Nếu bạn cỏ hẹn ăn tôi vời một đöi tắc, hãy tìm một chiếc 
bản cho phép bạn ngỗi vuöng qöc với họ. VỊ trí này có tác 
động tich cực đến lời noi của bạn. Các nghiên cứu cho 
thấy khi ngõi vuông qöc vời nhau người ta thường nói 


nhiều hơn là khi ngõi đối diện. 


Trong các buổi điển thuyết của tôi, người ta thường hố 
trí khán giả ngỏi theo kiểu ở rạp hát — các hàng phế cùng 
hướng vẻ phía khán đài. Nhưng nếu người tổ chức cho tỏi 
quyền lựa chọn (nhất là khi không có nhiều khán giả - 


138 


HÍ kiÃT NGÔN NGỮ GỮ THẺ 


chẳng hạn dưới 300 người), tỏi sẽ yêu cầu bố trí bàn tròn. 
Lý do là vì tôi thích khán giả có sự tương tác với nhau. Khi 
ngöỗi hàng ngang, hướng mặt về phía trước, ngoài việc lắng 
nghe chủ tọa ra thì những người tham dự chỉ có thể nói 
chuyện với những người ở hàng trước hoặc sau mình. Trái 
lại, ngồi theo bàn trön, mọi người đều có thể thảo luận 
với nhau và truyền micro cho nhau để nghe phản hỏi từ 
mọi phía. 


HAY THỨ 


Nếu mục tiêu của cuộc họp là thúc đẩy làm việc nhóm, bạn 
hãy hẽ trí bản tròn để mọi người có thể ngõi thành vòng 
tròn. Cách sắp xếp này không chỉ thể hiện thông điệp rằng 
mọi người đẽu binh đẳng như nhau, mà còn giúp họ dễ 


dàng trao đối với nhau. 


Đồ vật làm rào cản 

Khi cảm thấy khó chịu trước đẻ tài đang được bàn 
luận, cảm thấy bị gây sức ép, hoặc cần tạo cảm giác nhòng 
vệ, người ta thường dùng đỏ vật để che lấp khoảng trống 
giữa họ và đối phương sao cho họ ở phía sau chúng. 

Norma - một quản lý tôi đào tạo thường tìm cách lấn 
tránh những lời phê bình của tôi. Mỗi lẫn được tôi khen 
ngợi vẻ kỹ năng lãnh đạo, cô ấy đều tỏ ra khoan khoái dẻ 


139 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MÔINVEERBAI. AI TVAMLACE 


chịu; ngược lại khi tôi nhắc đến những kỹ năng cần cải 
thiện, Norma lại võ thức bày các đỏ vật (như tách cà phê, 
sách, thậm chí cả ví tiễn] lên trước mặt bàn. 


Cách bố trí văn phòng 

Cách bố trí trong phòng làm việc thể hiện rất rõ chủ 
nhãn căn nhòng đó là người thế nào. Khi bước vào văn 
phòng của một người và thấy ở đó có chö tiến khách riêng 
(phế ngôi có kích cỡ như nhau xếp quanh một bàn nhỏ 
hoặc xếp vuông góc với nhau), bạn có thể đoán chủ nhân 
muốn trò chuyện thản tình với khách. Cách sắn xến này 
còn cho biết chú nhãn là người đẻ gản và có thiện chí hợp 
tác. Ngược lại, một người luôn tiếp chuyện từ chiếc ghế 
êm ái phía sau bàn làm việc trong khi khách ngỗi đối diện 
trên một chiếc ghế nhỏ hơn (tất nhiên là kém thoải mái 
hơn), cho thấy đó là người thích kiểm soát người khác và 
thích thể hiện uy thế của mình. 

Di nhiên, không phải ai cũng là giám đốc và không 
phải bất cứ văn phòng hoặc nơi làm việc nào cũng đủ rộng 
để bố trí chỗ tiếp khách riêng. Nhưng 1a cũng có thể sắn 
đặt thế nào đó để tạo cảm giác thoải mái cho khách. 
Chẳng hạn kéo phế ngồi của khách sang một bên thay vì 


ngồi trước bàn làm việc. 


150 


người gân nhau bơn ” 


BÍ MÃT NGÔN NGỮ Œ THẺ 





VỊ trí bhiến mũi 





Cách bố trí văn phòng có tác động rất lớn đến các mỗi 
quan hệ trong công việc. Đó cũng là lý do khiến nhiều 
doanh nhân thành đạt thay vì ngồi tại chỏ nói chuyện với 
khách hàng, đối tác, hoặc nhân viên, họ lại đi vòng qua 
bàn và đến ngồi cạnh đối phương. Một quản lý ở xí nghiệp 
sản xuất nọ cho biết: "Nếu là những nhân tiên lần đâu tiên 
gặp gỡ, tôi thường kén ghế khỏi bàn làm tiệc để ngôi cạnh hạ. 


151 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOIMVEEBAI, ÀIVÀXNTAGTE 


Tôi nơi uới họ rằng có thể thỉnh thoảng tôi sẽ phải ngôi nhĩa sau 
bàn, nhưng bhi ngôi như uậy, tôi muốn họ biết rằng tôi luận 
Hehĩ họ là cậng sự của mình”. 


Không như người quản lý trên, người quản lý dự án 
cấp cao trong ví dụ sau đây lại là một trường hợp ngược 
lại. Trước mỗi cuộc họp, ông thường cho kê hai chiếc bàn 
nhỏ sát vào bàn lầm việc của mình. Ông ấy ngồi trên một 
chiếc ghế thoái mái nhía sau bàn trong khi cả nhóm phải 
ngồi trên những chiếc phế không tay vịn. Sự sắn đặt này 
cho thấy người quản lý muốn nhãn mạnh uy quyẻn của 
mình với cả phòng. Điều này gây ra sự phản cảm trong 
lòng thuộc cấp của öng. Một trong số những người tham 
gia buổi hợp tâm sự: "ng ấy ngôi đó, ngả người thoái trái 
uäo chiếc ghế bành, trong khi cả đầm chúng tôi phải ngôi thẳng 
lưng trên những chiếc ghế nhỏ không tay tuịn. Chúng tôi có cảm 
giấc mình giỗng như những rreười nâng dân bị lãnh chúa triệu 
Lập tậy! ”. 


HÃY TH 


Nếu bạn muốn sử dụng phòng làm việc của mình để tiếp 
chuyện với người khác, đừng để bãt cứ vặt cản nảo giữa 
bạn và người ãy. Hãy rời khỏi phia sau bản khi bạn muốn 
cỏ một cuộc đöi thoại đúng nghĩa, còn khi bạn muốn duy 
tri quyên kiếm soát hơn là trao đối thông tin thi bạn hãy 


ngöi ngay phia sau bản làm việc của minh. 


152 


BÍ MẬT NGÔN NGỮ CƠ THẺ 


Thiết kế không gian làm việc 

Cách bố trí trong một tổ chức cũng truyễn tải nhiễu 
thông điện không lời. Sau đây là ví dụ về một công ty đã sử 
dụng thiết kế không gian để tạo mỗi trường lầm việc thân 
thiện cho nhân viên. Tại trụ sở chính của Caterpillar ở 
Geneva, Thụy ŠI, nhãn viên mang nhiều quốc tịch khác 
nhau. Sự đa dạng này dẫn đến một số khó khăn, các nhân 
viên không chỉ giao tiến bằng nhiều ngôn ngữ khác biệt mà 
họ còn phải tương tác với nhiễu người mang những bản sắc 
văn hóa khác nhau. Thử thách đặt ra là làm thế nào để 
những người này có thể làm việc với nhau như một nhóm. 

Vài năm trước, trưởng phòng truyền thông của 
Caterpillar, Gottardo Bontagnali đã không ngừng suy nghĩ 
VỆ vai trò của quảng trường chính ở các khu chợ trong hắu 
hết các ngôi làng ở châu Âu. Trong tiếng Y, nó được gọi là 
tazza. Ngoài việc đến chợ vì nhu cầu hàng ngày, người 
dãn còn đến đó để trao đối tin tức, tắn gẫu, trao đối thông 
tin và hòa nhập với xã hội. Ở nhiều nơi, đó vẫn là mỗi 
trường giao tiếp hữu hiệu nhất của người dẫn. 

Vì thế Bontagnali đã quyết định tạo ra một “niazza" 
ngay tại trụ sở chính của Caternillar ở Geneva dựa trên chủ 
đề ngôi làng. Các họa sĩ được mời đến vẽ trang trí các bức 
tường của cäng-tin công ty, nằm trên tảng cao nhất của tùa 
nhà, bằng những bức tranh khung cảnh làng quê thật lớn, 
dĩ nhiên được điểm xuyết bởi những chiếc máy công trình 
màu vàng đặc trưng của hãng Caterpillar, và một vài cảnh 
khác. Dân làng chính là hình ảnh của các nhẫn viên. Kết 


153 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MLINVERRBAI. AI VAMIACGE 


quả thật đáng kinh ngạc: họ đã tạo ra một không gian 
chắng khác nào quảng trường ở khu chợ châu Áu với rất 
nhiều khung cảnh và gương mặt quen thuộc. 


Sau này, các nhân viên được khuyến khích sử dụng 
hình ảnh quảng trường niazza cho các cuộc họp hoặc thảo 
luận thän mật. Hgày nay, câu nói "chine ta hãy uống cà phê 
Uà bàn uê chuyện đó ở tmiazza nhé” trở thành một nét văn hóa 
của Caterpillar ở Ceneva. Và bởi vì có quá nhiễu người sử 
dụng piazza để trao đối nên nó đã trở thành một địa điểm 
gắn liên với mục đích chia sẻ thông tin, nhưng kết quả ấn 
tượng nhất chính là cách thiết kế nơi làm việc đã tạo nên 
sự thän thiết giữa các đồng nghiệp trong quá trình giao tiến. 

Trong một loại hình kinh doanh hoàn toàn khắc, 
AdFarm - một hãng quảng cáo của Canada đã thiết kế 
không gian làm việc nhằm biểu đạt các giá trị của công ty. 
Art Froehlich - một cổ đông lâu năm của hãng chia sẻ: 
"Hrang công ty chúng tôi, uăn phòng của các cổ đông không có 
cửa số, trung khi đá các nhân tiên luân được sắp xếp làm tiệc 
ở nhữne căn phòng đẳẹn, có tắm nhìn thaáng đãng. Không mội 
đi phải làm tiệc ở các ngắc ngách của uăn phòng. Tất cả những 
chỗ ấy đều được chuyển thành phàng họp. Sử dụng không gian 
kiểu này là cách chúng tôi thể hiện sự trân trọng đối uới nhân 
tiên của mình. Nhữ uậy, chúng tôi được chụn là một trane 50 
nữi làm trệc tốt rhất ử (anada". 

Mhư đã nói, việc sử dụng không gian, tạo không gian 
riêng, hoặc xâm phạm không gian của người khác ảnh 
hưởng rất lớn đến quá trình giao tiến cũng như mỗi quan 
hệ của chúng ta trong công việc. 


154 


} 


Chương 6 


SỨC MANH CỦA SƯ 
TIẾP XÚC CƠ THỂ, 


TIẾP XÚC CƠ THỂ ĐƯỢC XEM LÀ hình thức giao 
tiếp không lời có từ xa xưa và cực kỳ cần thiết. Nghiên cứu 
tại Trung tâm Y khoa Mayo cho thấy những đứa trẻ được 
vuốt ve, äu yếm sẽ phát triển nhanh hơn những trẻ không 
được võ về đến 409%%0. Không chỉ quan trọng đối với trẻ thơ, 
sự ảu yếm và những tiến xúc nhẹ nhàng còn cực kỳ cản 
thiết trong giai đoạn yêu đương của đồi lứa, cũng như khi 
an ủi người khác. 

Trong công việc, chạm tay là cách nhanh nhất để thiết 
lập mỗi quan hệ riểng tư. Trong chương này, chúng ta sẽ 
cùng đi vào m hiểu ngôn ngữ của sự tiễn xúc cơ thể trong 
mỗi trường làm việc. Bạn sẽ hiểu được tại sao tình cảm lại có 
thể nảy sinh chỉ thông qua một cái chạm tay nhẹ. Rỏi, làm 
thể nào sử dụng kỹ thuật giao tiếp ấy để nhãn mạnh, gây chú 
ý, hay bộc lộ thái độ "cấm chạm uào người tôif". Hay, làm thế 
nảo để tạo ấn tượng tốt nhất khi bạn bắt tay một người. 


155 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOIMVERBAI. ÀIVAMNTIAGE 


Mếu bạn nhặt được một đồng xu, liệu bạn có trả lại 
cho một người nào đó đang tiến về phía bạn và nói rằng 
đồng xu đó là của họ hay không? Bạn có cảm nhận được 
sự khác hiệt nếu người đó vừa hỏi, vừa chạm vào tay bạn 
không? 

Câu trả lời là “có” hoặc “không”! Trắc nghiệm của 
trường Đại học Minnesota cho thấy, chỉ có 23% số người 
được hỏi thừa nhận rằng có nhặt được đồng xu. Nhưng 
nếu các nhà nghiên cứu chạm vào khu#u tay của đối tượng 
khi hỏi thì số người thừa nhận nhặt được đồng xu sẽ tăng 
lên 689%, và họ khá lúng túng khi giải thích "Tôi chỉ dang 
nhìn xung quanh xem ai đã làm rút tiền! ". 


Cham tay đúng lục 


Chỉ cản một cái chạm nhẹ nhưng đúng lúc cũng có thể 
khiến bạn cảm thấy gắn gui hơn với người nào đó và 
ngược lại, người đó cũng cảm thấy gắn kết hơn với bạn. 
Đó là một sức mạnh võ hình, một sợi dãy gắn kết con 
người với nhau. 


Không những thể, chạm đúng cách, đúng thời điểm 
còn giúp bạn kiếm ra tiễn! Nghiên cứu của Khoa Quản trị 
Khách sạn, trường Đại học Cornell cho thấy, khi người 
phục vụ chạm nhẹ vào khách, họ sẽ nhận được nhiều tiền 
boa hơn. Để kiểm chứng điều này, người ta giao cho các 
nữ phục vụ trong hai nhà hàng nọ tiến một số thực khách. 
Các thực khách này được chia làm ba nhóm ngẫu nhiên: 
nhóm khách hàng không được chạm; nhóm khách hàng 


156 


BÍ MÂT NGÔN NGỮ CƠ THỂ 


được chạm nhẹ vào vai khoảng một hoặc nửa giây, và 
nhóm khách hàng được chạm vào lòng bàn tay hai lần, 
mỗi lần nửa giây. Mọi sự đụng chạm này đều nhải được 
thực hiện một cách tình cờ trong lúc nhân viên đưa lại tiễn 
lẻ cho khách vào cuối bữa ăn. Trong các tình huỗng này, 
mọi người tránh nhìn vào mắt nhau. 

Kết quả ở cả hai nhà hàng đếu như dự đoán. Những vị 
khách không được chạm chỉ để lại tiền thưởng nhục vụ 
trung bình là 12%. Số tiền thưởng tăng đến 14%% ở những 
vị khách được chạm vào vai và lên tới 1795 ở những người 
được chạm hai lẫn vào tay. 


HÃY TH 


Nếu bạn lä một trong sö gqản 2 triệu tiếp viên nhà hàng ở 

My, hãy thử chạm vào khách hàng xem sao. Hãy nhớ 

chạm thật nhanh và nhẹ lên vai hoặc lên lòng bản tay của 

khách. 5au đỏ, hãy thử so sánh kết quả đỏ vời các phát 
hiện sau: 

1  Chạm vào khách hàng một cách tình cờ sẽ tăng số 
tiên thưởng cho cả nhãn viên phục vụ nam vả nữ. 

E1 Khi khách hàng là những cặp nam nữ, nữ phục vụ 
chạm vào khách nữ thi sẽ được nhiều tiền thưởng 
hơn chạm vào khách nam. 

[1 Chạm vào khách hảng trẻ tuổi sẽ được nhiễu tiên 


thưởng hơn khách hảng lớn tuổi. 


157 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOINVEEBAI, AI NVAMIACGE 


Không phải chỉ trong nhà hàng mà ngay cả trong hoạt 
động bán hàng, cứ chỉ chạm khẽ vào khách hàng cũng gónp 
phần tăng thời gian họ lưu lại cửa hàng, tăng lượng hàng 
hóa bán ra, và tăng mối thiện cảm với cửa hiệu của bạn. 
Sau khi quan sát, người ta thấy rằng những khách hàng 
được chạm tay thường nếm và mua thức ăn được mời 
dùng thử trước đó hơn những khách hằng không được 
chạm. Chạm tay cũng góp phản gia tăng số lượng người 
tình nguyện tham dự các chương trình tích lũy điểm và 
đóng góp ý kiến. 


Ai chạm ai? 


Việc chạm trực tiến vào một người có địa vị đặc biệt 
nào đó thường bị cấm vì người ta xem đó là dẫu hiệu của 
sự thiếu tôn trọng hoặc thái độ thách thức. Vài năm trước 
trong cuộc viếng thăm của mình, Thủ tướng Llc đã cham 
nhẹ vào Nữ hoàng Elizabeth II. Ngay lập tức, cử chỉ này 
đã bị nhiều người Anh la ó vì với họ, đó là sự sĩ nhục 
hoàng tộc một cách ghê gớm. 


Ở hảu hết các mỏi trường làm việc, chạm tay được xem 
là dấu hiệu không lời thể hiện mối quan hệ cấp trên/cấp 
dưới. Và trong những trường hợp ấy, cấp trên là người 
chạm vào nhân viên trước. Cử chỉ vỏ vai, lưng hoặc tay của 
cấp trên đối với cấp dưới trong khi khen ngợi "Làm tất 
lắm!" là cử chỉ khá phố biến và đảy thiện chí. Ngược lại, 
nhân viên ít khi nào thực hiện cử chỉ này với cấp trên. 


15ã 


BÍ MẤT NGÓN NGỮ DƠ THẺ 


Cũng giống như các dấu hiệu không lời khác, khi sử 
dụng không đúng nơi, đúng lúc, cử chỉ đụng chạm có thể 
bị đối phương xem là mảnh khóe và phô diễn quyền lực. 
Kết quả là họ không khỏi khó chịu và coi thường người 
thực hiện cử chỉ ấy. 

Hành vi sở hữu 

Thói quen chạm vào người khắc trong giao tiến ở mỗi 
trường cöng sở có thể võ tình đưa đến một thói quen khác 
- thói quen sỡ đỗ vật. Điều này đối khi khiến người khác 
không khỏi khó chịu. Mgười ta thường sở hoặc tựa người 
về nhía đỏ vật để chỉ sự sở hữu. Nhưng khi đỏ vật đó là của 
người khác (bàn lầm việc, tủ đựng hỗ sơ] thì việc sỡ mó 
hoặc tựa người vào nó có thể bị xem là cử chỉ xâm phạm 
không gian riêng của họ. 


HÃY THƯ 


Bề ÿ đến tân số va chạm có thể chấp nhận được ở công 
ty bạn. Chủ y xem ai là người thực hiện những cải chạm đỏ 
và phản ứng họ nhận được sau đỏ như thế não - tịch cực 
hay tiêu cực? Giả sử cỏ ai đỏ bước vào chỗ làm việc hoặc 
văn phòng của bạn rồi sờ mỏ hoặc tựa người vào đö vặt, 
hạn sẽ phản ứng ra sao trước những biểu hiện suõng sã 
đó? Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi khảm phá rằng một cải 
chạm tay cũng ảnh hưởng không it đến tầm trạng cùng 


như cöng việc hàng ngày của bạn. 


159 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MOINVEEBAI, AI VAÀMNIACGE 


Chạam hay không chạm - đó là cả một vấn đê! 

Bill là trrởng phòng marketing của một cöng ty truyền 
thông và là người thích chạm vào người đối điện trong lúc 
nói chuyện. Kỹ thuật giao tiến này được anh vận dụng khá 
hiệu quả. Khi nói, Bill sẽ chạm nhẹ vào người nghe (chủ 
yếu là vị trí cánh tay} để nhấn mạnh những nội dung 
chính. Cứ chỉ này khiến đối phương tập trung lắng nghe 
anh ãy nói hơn. Không những thế, cử chỉ ấy còn khiến đối 
phương thêm tin tưởng vào lời người nói (một người nói 
dõi hiếm khi nào chạm vào đối phương]. 

Ở các nên văn hóa Anglo-Saxon, đặc biệt là ở Anh và 
Mỹ, chạm tay vào đồng nghiệp không phổ biến như ở 
những nơi khác trên thế giới. 

Đôi khi một cái chạm tay cũng thể hiện được sự ủng 
hộ, động viên, tán thành, đông cảm hoặc cảm kích mà ta 
dành cho người đối diện, cũng nhờ đỏ tăng thêm sự thân 
thiện giữa hai bên. 

Tôi đã rút ra được điều này khi đào tạo Suzanne - 
trưởng bộ phận công nghệ thông tin - một "chuyên tiên 
tài hoa" đang cố gắng phát triển các kỹ năng giao tiến của 
mình. Sau khi quan sắt các cuộc gặn gỡ giữa Suzanne với 
từng người quản lý và thấy được sự thờ ơ của hầu hết 
những vị quản lý ấy đối với cõ, tôi tự hỏi làm thể nào để 


l6 


BÍ MÃT NGÔN NGỮ CƠ THỂ 


giúp cô ấy. Và rỏi trong một cuộc nói chuyện nọ, tôi thấy 
Suzanne say sưa nói về một vấn đẻ gì đó đến nỏi cô ấy cúi 
người về trước và chạm vào cánh tay người quản lý. Chính 
cái chạm này đã dem lại sự khác biệt! Người quản lý 
ngước nhìn Suzanne như thể mới thấy cô lần đầu. Và 
quan trọng hơn, ông ấy bắt đâu thật sự lắng nghe những 
mì 5Suzaänne ni. 


HÃY THỦ 


Gia tăng sự ảnh hưởng của bạn bằng cách chạm vào đối 
phương. Nhưng hãy nhớ hành xử đúng đản tùy từng hoàn 
cảnh. Dưởi đây là một vải nguyên tắc bạn căn nhớ: 

1 Đề ý các dãu hiệu khỏ chịu. Người ta sẽ tỏ ra né tránh, 
sợ bị dụng chạm bảng cách khoanh tay và bắt chéo 
chân, ngả người ra sau, cải nut ảo lại hoặc qiữ chặt áo 
khoác của minh. 

E1 Hạn chẽ chạm vào bản tay, cảnh tay, vai và lưng. Và 
hãy cần trọng, chạm vào vai hoặc lưng trấn của phụ 
nữ có thể bị xem là lợi dụng hơn là thể hiện sự thân 
thiện. 

f1 Hãy chạm nhẹ và nhanh (chỉ vừa đủ lâu đề thiết lặp 


một dầu hiệu không lời tích cực), sau đỏ bước lùi lại. 


l6I 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH NONVERBAL AIDVANTACGE 





Tùy thuộc tảo mốt quan bệ, 
chạm boặc nigôt lên bàn làm 
tiệc của rigwòt bhác có thê 
xem là dâu biệu của sự đe 
dọa boặc thân mật 


Bắt tay 


Bắt tay là cứ chỉ trang trọng, ít mang tính riêng tư và có 
Vai trò quan trọng trong giao tiếp, nhất là trong các buổi 
gặp mặt. Với người Bắc Mỹ, bắt tay được xem là cách chào 
xã giao phố biến. 


162 


BÍ MÁT NGÓN NGỮ CƠ THỂ 






Chỉ là cát bắt tay hưng tôi biếu bắt 
tay thế biện tôi thông điệp không lòi 
khác nhau 





Bát tay đúng cách còn cho thấy sự nỏng nhiệt cúa bạn 
với đối phương, và hành động này để lại ấn tượng sâu đậm 
trong họ. Đó là cử chỉ khiến người ta nhớ vẻ bạn nhiều 
nhất sau khi gặp. Điều quan trọng là bạn cần ý thức được 
mục đích bắt tay: chào đón, tạm biệt, chúc mừng, hay kết 
thúc một thỏa thuận. Bất tay cần thể hiện sự nỏng ấm, 
thân thiện và chân thành. 


163 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MOINYERRBAI. ÀITVAMTAUGE 


Người ta cảm nhận một cái bất tay qua cách siết tay, số 
lần lắc tay, thậm chí khoảng cách giữa hai người khi bắt. 


HÃY THỦ 


Quan sát mọi người trong công ty khi họ bắt tay lúc qặp 
mạt, bạn sẽ thấy người ta thường đứng cách xa nửa mét 
và đưa thẳng tay ra khi bát tay xã giao. Khi mối quan hệ 
phát triển, họ sẽ bát tay lâu hơn và khoảng cách thu lại 
qãn hơn, cảnh tay hơi qặp ở khuỷu. 


Chúng ta thường phần đoán người khác qua cách bắt 
tay của họ. Một người bắt tay quá nhe sẽ bị xem là “nhmir 
nhát”, ngược lại một người bắt tay quá mạnh có thể bị xem 
là “đúc đoán, tô ý uê tứ”. LÍ nhiên cũng có THỘI sỐ trường 
hợp ngoại lệ ở hai kiểu bắt tay này. Tôi từng gặp nhiều nhà 
đàm phán kinh doanh rất cứng rắn nhưng lại có kiểu hắt 
tay rất nhẹ nhàng. Vì thế hãy cần thận, đừng đánh giá tính 
cách một con người chỉ qua cải bắt tay của họ. 

Dù cơ sở vững chắc hay không, người ta ấn hay đánh 
giá người khác qua cách bắt tay. Dưới đãy là một số kiểu bắt 
tay phổ biến và cách đoán định thông điện qua cử chỉ ấy: 


Kiểu bắt tay "cá chết" 

Là kiểu bắt tay hờ hững, ủ rũ, thiểu sinh khí. Kiểu bắt 
tay này cho thấy tăm trạng lo lắng, bất an, hoặc ngại 
ngùng. 


BÍ MẤT NGÔN NGỮĨ CƠ THỂ 


Kiểu bắt tay siết ngón tay 

Tay của người này siết chặt các ngón của người kia, 
kiểu bát này thể hiện thái đột gây hấn, tương tự kiểu bắt tay 
“nghiên xtrơng ”. 


Kiểu bắt tay cứng đơ như gö 

Đưa thẳng tay, tạo khoảng cách khá xa giữa bản thän 
và đối phương. Kiểu bắt tay này thể hiện sự nở trực, thái 
độ tách biệt và e đè. 


Bắt tay kiểu "găng tay" 


Đây là kiểu bắt tay khách sáo, hai bản tay öm quanh 
tay đối phương giống như chiếc găng tay. Kiểu bắt tay này 
phố biến trong các cuộc gặp gỡ của các nhà ngoại giao, 
chính tri, doanh nhẫn. 


HÃY THỦ 
Lăn tới, khi bắt tay với người mà bạn biết khả rõ, hãy để ÿ 
xem cải bắt tay của họ thuộc kiều nào (kiểu siết chặt, kiểu 
"cả chết” hay kiểu siết ngón tay}. Sau đỏ bạn thử đánh giả 


tỉnh cách của người đỏ qua cải bái tay của họ. 


l6ñ5 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MOINVERRBAI. AI VAMTLACGE 


Gái bắt tay của các vị tổng thống 


Dĩ nhiên đây là phong cách của mỗi người, nhưng cả 
cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush và Bill Clinton đêu có 
ký thuật bắt tay rất độc đáo. Cựu Tổng thống Bush thường 
đứng rộng hai chân và cúi phản thân trên khi bắt tay. Ông 
cũng có thói quen võ vai hoặc chạm vào khuýu tay của đối 
phương và giữ khá läu. Trong khi đó, cựu Tống thống Bill 
ClHinton thì bắt tay bằng tay phải, còn tay trái cảm lẫy 
khuỷu tay đối phương. Cách chào đón của hai vị tổng 
thống này được mọi người cho là nhiệt tình và mang tính 
cả nhân hơn cái bắt tay chính trị. 


Bắt tay như thế nào? 

Bạn đưa tay vẻ phía đối phương và hắt tay. Đó là cách 
trao đối cử chỉ không lời đơn giản nhất và bạn có thể thực 
hiện nhiều lằn trong ngày. Nhưng ẩn chứa hẽn trong cử 
chỉ tưởng chừng đơn giản này là cơ hội giún bạn tạo ấn 
tượng trong lòng người khác. Một nghiên cứu về cử chỉ bất 
tay do Income Center for Irade Shows tiến hành cho thấy 
có vẻ như mi người nhớ tới bạn gấp đôi nếu bạn bắt tay 
với họ. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng người ta 
sẽ trở nên cởi mở và thân thiện hơn với những người nà 
họ bắt tay. Không những thế, cái bắt tay còn khiến bạn dẻ 
thương, thân thiện và có cuốn hút hơn. 


Đây là một vài quy tắc bạn nên nhớ để có thể truyền 
tải thông điệp ngay từ cải bắt tay đầu tiên: 


l6õú 


BÍ MÃT NGÓN NGỮ GƠ THẺ 


Khi bắt tay, hãy nhìn thẳng vào mắt đối phương. 
Hãy mỉm cười. 


Hãy đứng lên khi được giới thiệu với người khác 
và bắt tay với họ. 


Khi bất tay, hãy chắc rằng tay phải của bạn đang 
rảnh không đang cảm nắm vật gì cả. Hãy chuyển 
cặp tắp, giấy tờ, thức uống, điện thoại sang tay trái 
trước khi bạn bắt đâu nghi thức bắt tay. 

Đứng dõi diện với đối phương khi bắt tay. 

Khi bắt tay, hãy chắc rằng lòng bàn tay của bạn 
phải chạm vào lòng bàn tay của đối phương. 
Những nghiên cứu được tiến hành trên các nhân 
viên kinh doanh chỉ ra rằng nếu họ bắt tay mà 
lòng bàn tay không chạm vào tay khách hàng thì 
khách hàng sẽ thắc mắc không biết họ đang che 
giãu gì. Và như vậy, họ sẽ giữ tảm trạng không 
thoải mái trong suốt cuộc nói chuyện và khó lòng 
mua hàng. 

Khi dưa tay ra bắt, hãy hướng lòng bàn tay về một 
phía. Khi lòng bàn tay hướng lên, đó là dấu hiệu 
quy phục. Ngược lại, lòng bàn tay hướng xuống 
(hoặc úp xuống) là dấu hiệu thể hiện uy quyền. 
Còn những ai đưa tay ra và lòng bàn tay hướng về 
một phía sẽ được cho là bình đẳng và tự tin. 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOINVEEBAI. AI NVÀAMIACGE 


Hãy bắt tay chắc chắn, đặc biệt khi bạn là phụ nữ. 
Phụ nữ với cách bắt tay chắc chắn thưởng để lại ấn 
tượng tốt đẹp hơn và được cho là tự tin và quyết 
đoản. 

Hãy giữ tay đối phương lầu hơn ý định của bạn. 
Hành động này biểu lộ sự chân thành và khiến đối 
phương tập trung hơn trong lúc chào hỏi. 

Sau cải bắt tay tạm biệt, bạn hãy nói rằng "Thái 
tuyệt khi được gặp ông hà ianh chị!" hoặc "Tôi rất tui 
tì đã có mặt ở đây!". 

Hãy chắc rằng khi bỏ tay ra bạn không nhìn xuống 
(đó là dấu hiệu phục tùng). 


l6ä 


Chương 9 


NGÔN NGƯỮ HÌNH THỂ 
TRƠNG MỖI TRƯƠNG 
ĐA VĂN HÓA 


KHI BÀN VẺ VĂN HÓA, chúng ta thường nói đến 
những giá trị được một cộng đông người nắm giữ và chia 
sẻ. Những giả trị ấy ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành 
xử của các thành viên trong cộng đồng đó như thể nào, và 
người ta dựa vào đâu để đánh giá người khác? Sự khác 
nhau về văn hóa có thể khiến một hành vi "bình thường", 
"phù hợp" trở thành hành vi "kỳ cục". Từ cách chào hỏi, tư 
thế tay, đến việc giữ khoảng cách và những cái chạm nhẹ... 
những øì vốn phù hợp và đúng trong nên văn hóa này lại 
có thể bị xem là không đúng và gây khó chịu cho những 
người thuộc nên văn hóa khác. 


Văn hóa vốn tác động đến con người từ rất sớm, 
nhưng ít ai trong chúng ta để ý đến điều đó. Và mặc dù 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOIMVEEBAI, ÀI7VAÀMIACGE 


một số giá trị văn hóa được truyền từ người này sang người 
khác nhưng hẳu hết chúng ta đêu hấp thụ nó một cách vô 
thức. Chính tiêm thức văn hóa và sự thiếu quan tâm hiểu 
biết của chúng ta đã khiến vẫn đẻ trở nên phức tạn hơn 
khi chúng ta cố diễn dịch ngôn ngữ hình thể theo từng 
nên văn hóa. 

Mục đích của chương này không phải để mỗ tả ngỗn 
ngữ hình thể ở khắp nơi trên thế giới mã là để giúnp bạn 
thấy được các giá trị văn hóa ẩn sau những khác biệt đó và 
hiểu thêm phản nào những dấu hiệu không lời thường 
gặp ở các nên văn hóa ấy. 


Những tương đồng và khác biệt 

Về cơ bản, có hai loại ngôn ngữ hình thể: loại tiếp thu 
từ bên ngoài và loại xuất nhát từ bản năng. Các cứ chỉ riến 
thu từr bên neoäi là các cử chỉ tiến nhận từ xã hội, những cứ 
chỉ này có thể miống nhau nhưng ở trong những hoàn cảnh 
khác nhau, chúng có thể mang ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, ở 
hảu hết các nước chảu Âu, cách vảy tay chào và tạm biệt 
đúng nhất là lòng bàn tay hướng ra ngoài, cảnh tay giữ yên, 
các ngón tay ngoắc ngoác. Ở Bắc Mỹ, khu vực Địa Trung 
Hải, và chầu My La-tinh, dẫu hiệu bàn tay vảy qua vảy lại 
có nghĩa là "không". Ở Peru, cử chỉ đó mang nghĩa "lại đây". 
Còn ở Ly Lạp, người ta gọi cử chỉ đó là mauiza, xem đó là 
cử chỉ xúc phạm người khác ghê gớm, và bàn tay cảng gần 
mặt đối phương thì càng mang ý nghĩa đe dọa. 


170 


BÍ MÃT NGÔN NGHĨ CƠ THỂ 


Mếu các cử chỉ tiến thu từ bên ngoài bộc lộ sự khác 
hiệt, thì các cử chỉ xuất nhát từ bản năng lại cho thấy sự 
tương đồng giữa con người với nhau. Chẳng hạn, nháy 
mắt là một cử chỉ bản năng mã ai cũng hiểu. Người ta 
thường tự động nháy mắt và nhãn trần khi chào đối 
phương. Dĩ nhiên tiến theo cử chỉ đó sẽ là sáu nét mặt phố 
hiến (vui vẻ, buôn bã, ngạc nhiên, sợ hãi, căm ghét/coi 
thường và giận dữ). 

Đúng là giữa chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau 
nhưng bạn cũng đừng quẻn rằng mỏi người còn là một cá 
thể riêng biệt. Hai người thuộc cùng một nên văn hóa không 
nhất thiết phải có một cách cư xử như nhau. Ở đây chúng tôi 
chỉ gợi cho bạn một số dấu hiệu mà bạn có thể gặp khi nói 
chuyện với những người thuộc nên văn hóa khác. 


HÃY THỦ 
Khi chuẩn bị cho chuyến công tác nước ngoài, bạn hãy 
tìm hiểu tập quản văn hóa của vùng đất đó. Sách bảo hoặc 
các tạp chỉ chuyên đề vẽ nghi thức ngoại giao toàn cầu có 
thể đưa ra những lời khuyên tổng quát cho bạn. 
Một số cử chỉ trong giao tiếp quốc tế 
hiếu toàn cầu hỏa trở thành một xu thế tất yếu trong 


kinh doanh thì sự nhạy bén vẻ văn hóa giao tiếp trở thành 


171 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOIMVERRBAI. ÀI?VÀAMTIACE 


một kỹ năng cần thiết đối với mỗi người. Chúng ta vẫn 
còn nhiều thứ phải học và cả một quãng đường dài để đi. 

Sau đãy là một ví dụ về vai trò của giao tiến không lời 
trong giao tiến quốc tế. 

Miột tổ chức ở Mỹ muốn tạo ấn tượng tốt đối với một 
nhóm doanh nhân đến từ Nhật. Đó là một buổi tiếp đón 
quan trọng đối với giới lãnh đạo thành nh. Các quan 
chức đứng đảu địa phương đứng ra tiếp đón phải đoàn 
Mhật Bản — những người đang cân nhắc việc có niên xây 
dựng nhà máy trong thành phố. Nhưng, mọi việc dưỡng 
như diễn ra không như mong muốn. 


Mhững khác biệt văn hóa bắt đầu khi vị chú tịch trịnh 
trọng giới thiệu các đại diện Nhật Bản. Trong khi vị chủ 
tịch đưa tay bắt thì đại diện người Nhật lại cúi đầu chào. 
Thấy vậy, vị chủ tịch kia vội vàng cúi đầu chào lại, nhưng 
đại diện người Nhật lại vội vã đưa tay ra bất. Cử chỉ ấy 
khiến những người tham dự đều hối rối. 

Và mọi thứ còn tôi tệ hơn nữa. 

Khi tất cả cùng ngồi ăn tối với nhau, các món quả chào 
mừng nhái đoàn Mhật Bản được mở ra. Trong đó là những 
hộ dao nhíp bỏ túi rất đẹp, có khắc tên của công ty họ. 
Thật đẳng tiếc, người tặng quà không biết rằng với người 
Nhật, dao là biểu tượng mang ý nghĩa tự sắt. 


Vào cuối buổi tối, các quan chức thành phố đã hầu 


172 


BÍ MÃT NGÔN NGỮ CƠ THẺ 


như xúc nhạm toàn bộ các vị khách quý của mình - dù 
không hề nói ra một lời thỏ lỗ nào. 


HÃY THỦ 


Liệt kẻ các quy tắc ngôn ngữ hinh thế khi giao tiếp ở đất 
nước minh. Bảng cách đỏ, bạn có thể chuẩn bị cách ứng 
xử ở nước mà bạn sẽ làm việc. Danh sách những quy tắc 
nảy có thể qỗm: "hãy nhìn vào mắt người khác”, "bắt tay 
thật chặt” và "đừng tạo án lực cho người khác”. Hãy nhờ 
ràng, bạn không căn đánh giả các hành ví này là đúng hay 
sai; mà bạn chỉ căn nêu lẽn các quy tắc văn hỏa thôi. Sau 
đỏ, hãy tim hiểu xem người dẫn nước đỏ hiểu các quy tắc 


này như thế nảo. 


Cử chỉ "chạm" và những khác biệt về văn hóa 


Tùy theo từng nên văn hóa mà cử chỉ “chạm” được đón 
nhận hay không đón nhận đối với mỗi cả nhãn. Hãy lẫy 
chuyến công tác đầu tiên của tỏi tới Nam My làm ví dụ. 

Lần đó, tôi được mời đến diễn thuyết trong một hội 
nghị thay đối cách quản lý ở Venezuela. Mipuel - người sắp 
xếp cuộc hẹn, đã ra đón tôi ở sản bay Caracas. Anh ấy chào 
bằng cách bắt tay khá lầu, rồi õm và hòn má tôi. Khi chúng 
tôi đi đến khu vực đón xe, Miguel đứng cạnh và đặt tay lên 
vai tôi. Anh ấy ngồi sát tôi ở phế sau và khi nói chuyện về 


173 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MO2MVEEBAI, ÀITMÀNLAGTE 


chương trình sắp tới, anh ấy thường chạm vào bàn tay 
hoặc cánh tay của töi. 

Nếu là bạn, bạn sẽ đánh giá như thế nào về cử chỉ của 
Miguel? 

Dĩ nhiên, câu trả lời rằng cử chỉ ấy "bình thường” còn 
tùy thuộc vào các chuẩn mực văn hóa mà bạn sử dụng khi 
đánh giá. Những chuẩn mực văn hóa đó phản ánh điều gì 
vẻ cử chỉ chạm tay? 


Nối chung, ở các nước như Pháp, các nước Mỹ La-tinh, 
Israel, Hy Lạp, và Ả Rập Saudi, người ta thường chạm vào 
đối phương khi giao tiếp hơn sơ với những nước như Đức, 
Anh, Nhật và các nước Bắc Mỹ. Điều này là do sự khác biệt 
vẻ văn hóa. Ở một số nước, việc chạm vào tay đối phương 
được xem là để nhấn mạnh điều gì đó. Hay, cử chỉ đặt tay 
lên vai người khác, thậm chỉ lên tay, được xem là cử chỉ 
thể hiện sự tin tưởng và đồng thuận. Ngược lại, ở một số 
nơi, những cử chỉ này bị xem là suỗng sã, vượt quá giới 
hạn, thậm chí là quấy rõi tình dục. 


Sự khác biệt này đã được tìm thấy trong một nghiên 
cứu tại các quán cà phẻ ngoài trời (ở Miami, Landon, và 
San ]uan)]. Người ta quan sát và đếm số lắn các đối tượng 
chạm vào nhau. Tống cộng mi giờ, ở San Juan có đến 189 
cái chạm, ở Miami chỉ có hai cải. Còn ở London trong suốt 
thời gian đó thì sao? Câu trả lời là chẳng có bất cứ cử chỉ 
đụng chạm nào cả. 


1743 


BÍ MẶT NGÔN NGỮ CƠ THỂ 


Vậy, đầu là cử chỉ thường gặp khi bạn tiếp xúc với 
những người thuộc nên văn hóa nghiêng về sự “đụng 
chạm” này? Cầu trả lời là: họ sẽ đứng dậy, đến gắn và öm 
lấy bạn sau một cuộc đảm phản thành công (nếu đó là 
người Mlexico]; ôm và hôn bạn ba lần vào hai bên má (nếu 
đó là người châu Âu); võ lưng bạn thể hiện sự cảm kích 
(nếu đó là người Ấn Độ). 

Bên cạnh đó, có thể bạn sẽ gặp một số người có những 
cử chỉ không thích hợp lắm. Hãy nhớ, không nhải ai trong 
cùng một nên văn hóa cũng đều hành xử như nhau. Vĩ dụ ở 
À Rập, hai người cùng giới tính có thể chào nhau bằng cách 
hôn vào má nhau hoặc nắm tay nhau bước đi, nhưng các 
đông nghiệp khác giới sẽ không có sự đụng chạm như vậy. 


Wăn hóa và khoảng cách giao tiến 

Khoảng cách giữa những người có văn hóa ứng xử 
khác nhau sẽ cho biết mức độ thoải mái của họ khi giao 
tiếp. Một số người có thói quen tự tách mình khi giao tiến 
với người khác, và chỉ lại gản khi bắt tay hoặc trao đổi 
danh thiến. Ví dụ như ở Mỹ, khi bàn chuyện với đối tác 
mới, người ta thường giữ khoảng cách từ 1-2 mét. Trong 
khi đó, ở nhiều nơi trên thể giới, khoảng cách này chỉ bằng 
phân nứa hoặc gản hơn. Ở nhiêu nên văn hóa khác, 
khoảng cách này còn được thu gản hơn nữa để hai bên có 
thể chạm vào nhau trong lúc nói chuyện (như bóp nhẹ tay 
đối phương, chạm vào ve áo khoác hoặc ôm nhẹ). 


175 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOMVEEBAI, AIVAÀNTAGTE 


Một lẫn nọ, tôi khá ngạc nhiên khi thấy một doanh 
nhân người Tây Ban Nha đã khiến một đồng nghiệp người 
Anh cư lùi dẫn, lùi dẫn vẻ phía cuối phòng hội nghị. Diễn 
hiến sự việc như sau: Trong lúc cả hai nói chuyện, người 
Tây Ban Nha tiến dẫn vẻ phía đồng nghiệp của mình cho 
đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài chục xăng-ti-mét. 
Người Anh nọ liên bước lùi ra sau để giữ khoảng cách. 
Mpgười Tây Ban Nha lại tiến tới, và người Anh lại tiếp tục 
lùi. Điều thú vị là họ nói chuyện say sưa đến nói dường 
như cả hai không nhận ra rằng họ đã di chuyển từ đầu 
phòng đến cuối phòng. 

Mhư một quy luật, người miễn Mam có vẻ thản mật 
trong các mỗi quan hệ công việc hơn so với người miễn 
Bắc. Vì thế, ở các nên văn hóa La-tinh, người ta thường 
thấy thoải mái hơn khi đứng gẵn nhau; trong khi văn hóa 
Bắc Âu thì ngược lại. Người Mỹ thường giữ khoảng cách 
khi nói chuyện với người Mỹ La-tinh và Á Rập nhưng lại 
xích gản hơn khi chuyện trò với người châu Á. Nhận ra 
những khác biệt này sẽ giúp bạn loại bỏ cảm giác khó chịu 
khi đứng quả xa (khó gắn) hoặc quá gẫn (xâm phạm] đối 
nhương. Ngoài ra, nó còn giúp bạn không hị rơi vào tình 
thế bị đối nhương đấy lùi dọc theo phòng họp. 


176 


BỈ MẬT NGÔN NGỮ CƠ THẺ 


Văn hóa theo ngữ cảnh và Văn hóa theo nội dung 


Ở những vùng 0uăn hóa theo nẹgữ cảnh (comtext 
cultures} như các nên văn hóa Địa Trung Hải, Sla-vơ, châu 
Âu, Mỹ La-tinh, châu Phi, Á Rập, châu Á và Da đỏ (Mỹ), có 
một số thông điệp không rõ rằng mà muốn hiểu được, bạn 
cản nhải căn cứ vào mối quan hệ giữa các cá nhân, cử chỉ, 
và nội dung cầu chuyện. Ngược lại, đối với vùng uăn hóa 
theu mới dung (như Đức và các nước nói tiếng Anh], các 
thông điện đưa ra phải rõ ràng và cụ thể. Những người 
theo văn hóa ngữ cảnh tìm kiếm ý nghĩa và hiểu những gì 
không được nói ra qua ngôn ngữ hình thể, cách im lặng, 
ngắt ngừng và sự cảm thông. Còn người theo văn hóa nội 
dung lại nhãn mạnh vào cách gửi và nhận thông điệp rõ 
ràng, chính xác bằng lời nói hoặc văn bản. 


Người thuộc văn hóa ngữ cảnh coi trọng các mỗi quan 
hệ riêng tư và những thỏa thuận thân mặt hơn là các giao 
kết chính thức. Trong khi đó, người thuộc văn hóa nội 
dung chỉ tin vào thỏa thuận khi đã có được đây đủ chữ ký 
của đối tác trên văn bản. Chính những khác biệt đó ấn 
chứa mẫu thuẫn trong quá trình giao tiếp. Trường hợp sau 
lã một thí dụ điển hình. 

Khi Lee lacocca côn điều hành Hãng Ở tö Ford, ông 
muốn mua lại Hãng Ferrari. Một vài nhà quản lý của 
lacocca đã đến gặp Enzo Ferrari, và họ đã thỏa thuận rằng 
Ford sẽ sản xuất các sản phẩm có hình ảnh của Ferrarl. 


177 


hffps://tieulun.hopto.org 


THE MOIMVERBAI. ÀITAMLACGE 


Thỏa thuận kết thúc bằng một cái bắt tay. Tuy nhiên, chẳng 
bao lầu luật sư và đội ngũ kế toán của Ford được cử đến Ỷ 
để ký kết hợn đông. Đây là thủ tục bình thường ở Mỹ, 
nhưng với Ferrari, đó là một sự xúc phạm. Ferrari đã thỏa 
thuận với một quý ông, chứ không phải với một nhóm luật 
sư và các kế toán viên này! Thỏa thuận thế là chấm dứt. 

Đây là một trong những cách để thấy được sự khác biệt 
về văn hóa. Thường thì các quốc gia công nghiện tiên tiến 
coi trọng việc giao tiếp bằng văn bản hơn là những thỏa 
thuận chung chung. Mỹ, Canada và các nước Bắc Âu là 
những nước điển hình cho xu hướng này. Trong khi đó, 
Nhật Bản, tuy là nước có nên công nghệ phát triển vượt 
bậc, nhưng người Nhật vẫn thích giao tiến thản thiện hơn. 
Nhân tố quyết định có lẽ không phải là mức độ công 
nghiệp hóa mà chính là sự tác động của văn hóa nội dung 
hay văn hóa ngữ cảnh. 


Cảm xúc vả Lý trí 

Với cử chỉ giận dữ, một quản lý người Ý đã mắng các 
đối tác người Hà Lan là "điên khủng". Quản lý người Hà 
Lan liên hỏi: "ng nói "điên khùne" nehia là sao? Tôi đã cân 
nhắc tất cả các nhưng điện uà theo tôi đây là cách tiến cận khả 
đï nhất. [lãy bình tĩnh đi! Chúng ta cần một cái đầu sắng suốt 
chứ không phải để cảm xúc dẫn đất sai đường". Không nói 
không rằng, viên quản lý người Y giơ tay lên và bước ra 
khỏi cuộc họp. 


178 


BÍ MÃT NGÓN NGỮ Gữ THẺ 


Trong các cuộc họp, cảm xúc và lý trí đếu đóng vai trò 
quan trọng. Vấn đẻ nào chiếm lĩnh còn tùy thuộc vào việc 
ta là người thiên vẻ cảm xúc hay lý trí. Người thiên vẻ lý trí 
thưởng ít biểu lộ cảm xúc của mình. Họ cần thận kiểm 
soát và kìm nén cảm xúc. Trong khi đó, những người 
nghiêng về cảm xúc lại thường xuyên bộc lộ cảm xúc ra 
hên ngoài như cười to, cười mỉm, nhăn nhó, cau mày, 
khóc lóc, la hét, thậm chí còn tức giãn bước ra khỏi phòng. 


Điều này không có nghĩa là người lý trí lạnh lùng, 
thiếu cảm xúc, mà thực ra họ chỉ là người thận trọng và 
kiểm soát cảm xúc của bản thân tốt hơn. Nghiên cứu đã 
tiến hành với một số người đang có những lo lắng ở chỗ 
làm. Trong số những người ấy chỉ có một số chịu thể hiện 
cảm xúc của mình. Các nước khó chấp nhặn việc biểu lộ 
cảm xúc nơi công sở là Nhật Bản, Indonesia, Anh, Na Lly, 
Hà Lan; còn häu hết các nước khác như Y, Pháp, Mỹ, 
Singanore đêu cho là chấp nhận được. 


Những người sống thiên vẻ lý trí thường không thể 
hiện cảm giác giận dữ, vui mừng hoặc cäảng thẳng ở công 
sở vì họ cho đó là biểu hiện thiếu chuyên nghiệp. Trong 
khi đó, những người sống thiên vẻ cảm xúc lại cho hành 
động ấy là lạnh lùng, võ cảm và che giãu bản thản. L1 
nhiên trong thực tế, chúng ta khó có thể đánh giá những 
khác biệt này là "xấu" hay "iấr", đơn giản vì chúng thuộc 
về tính cách riêng của mỗi người. 


179 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MINVEEBAI. AI JTVAMLACGE 


Một số cử chỉ ở những nên văn hóa khác nhau 


Hiểu đúng thông điệp chính là yếu tố giao tiến quan 
trọng giữa các nẻn văn hóa. Lý do là vì quá trình tương tác 
trở nên nhức tạp hơn rất nhiều khi chúng ta phải nói 
chuyện với những người mang các giá trị và bản sắc văn 
hóa khác. 


Ở nhiều nơi, người ta thường sử dụng ngôn ngữ hình 
thể để truyền tải thông điệp không lời. Vì vậy, chỉ cần hiểu 
sai một cứ chỉ nào đó, dù rất nhỏ, cũng có thể phá hỏng 
mối quan hệ cũng như các thỏa thuận kinh doanh. Những 
cử chỉ chúng tôi dẫn ra dưới đảy chỉ là những ví dụ cơ bản 
(như cách chào, gật đầu, cử chỉ tay, ảnh mắt) mà bạn có 
thể bắt gặp trong các buổi họp. 


Chào hỏi 

Cử chỉ chào hỏi phố biến mà các doanh nhãn trên thế 
giới sử dụng là bắt tay, nhưng ngay trong cách bắt tay cũng 
thể hiện những nét văn hóa khác biệt. Ở Mỹ, người ta 
thường siết và lắc tay đối phương để tỏ sự tự tin. Người 
Anh hay lắc tay từ ba đến năm lắn; ở Đức hay Phản, hóp 
nhẹ và lắc tay từ một đến hai lần là đủ. Người châu Á bắt 
tay nhẹ và từ tốn. Còn người Mỹ La-tinh thường bắt tay 
nhẹ và giữ lâu bởi vì rút tay vẻ quá sớm có thể hị xem là cử 
chỉ coi thường đối phương. 


Ở mỗi số nơi, người ta còn chào nhau bằng cách hôn 


180 


BÍ MẬT NGÔN NGỮ GƠ THẺ 


lên má. Người vùng Bắc Âu thích hôn một bên má, người 
Pháp và Tây Ban Nha thích hôn hai bên má, riêng người 
Đức, Bỉ và Á Rập lại thích hôn ba lần trên hai bên má. Ở 
Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài việc bắt tay bình thường, người trẻ tuổi 
còn hön lên tay người lớn hơn rỏi đặt lên đầu để thể hiện 
sự tön kính. 

Cử chỉ bắt tay không nhố biến ở một số nước, chẳng 
hạn như Mhặt và Lần Quốc, thay vì bắt tay, họ sẽ nghiêng 
mình cúi đầu chào nhau. Người Ấn Độ chào nhau bằng 
cách chắp hai tay vào nhau như cầu nguyện. Người À Rập 
và một số nước Hỏi giáo thì dùng lòng bàn tay phải đặt lên 
tìm rồi đưa ra ngoài. 









Ì 1 Cách chảo bói 
` từy thuộc từng 


nên trăn búa 


htfps://tieulun.hopto.org 


THẺ MOINVERRBAI. ÀI?VÀAMTIACGE 


HÃY THỨ 


Läy danh thiếp của bạn vả trao đổi với đồng nghiệp. Hãy 
quan sát xem những điều dẫn ra dưởi đây có đúng trong 
trường hợp của bạn hay không? 

Ở chảu Ä, trong các cuộc họp, đưa danh thiếp bàng hai 
tay (qiỗng như trao quả] cho đối tác thể hiện sự tôn kinh. 
Và khi nhận danh thiếp từ đối tác người châu Ä, trước khi 
cät, bạn nên đọc qua nhằm thể hiện sự tôn trọng đối 
phương. Nêu bạn khöng xem qua danh thiếp của họ, nhất 
là lại qặp đôi hoặc làm nhãn nhúm, thi hành động đỏ bị 


xem là biểu hiện coi thường đối tác. 


Gật đầu - “Có” hay “Không”? 


Miöt nữ doanh nhãn Canada đến Ấn Độ công tác. Bà 
dừng ở khu tiến tân của khách sạn và hỏi về phương tiện 
đi lại. "Khách sạn có dịch ưụ chao thuê xe không?” Người đàn 
ðõng đứng sau quảy lắc đầu. "Ihế ở đây có xe ta-xi đến cao ốc 
Uuän nhàng X không?" Một lăn nữa, người đàn ông lại lắc đâu. 
Thất vọng, người phụ nữ hỏi thêm: "Anh ưui làng chà biết, 
tôi cú thể iÏi hằng øì đến Äú?". "Bà có thể đi bằng cách trào cũng 
được, `" - nhân viên tiến tân trả lời trong khi đầu văn lắc. 

Thường thì ở nhiều nơi, gật đâu mang nghĩa "có" và 
lắc đâu mang nghĩa "không". Tuy nhiên, nếu người Ấn Độ 
lắc đầu với biên độ khoảng 270 độ thì cử chỉ đó có thể 


182 


BÍ MÃT NGÔN NGỮ CƠ THẺ 


mang nghĩa "có" hoặc "không". Đây là cử chỉ gảy nhằm lẫn 
cho nhiều người nếu không hiểu tập quán ở xứ sở này. 


Mữ doanh nhân trong câu chuyện trên có lẽ còn thấy 
khó hiểu hơn khi ở Bungari gặt đầu là "không" và lắc đầu 
lại là "cá". Ở Nhật, gật đầu không nhất thiết là đồng y; mã 
là dấu hiệu cho biết người nghe hiểu người giao tiếp với 
họ đang nói gì. 


Giao tiếp mắt 

Ở mỗi nên văn hóa, cử chỉ giao tiếp bằng mắt lại mang 
nhiều ÿ nghĩa khác nhau. Khi nói chuyện, người Phản Lan 
và người Phản thường nhìn thẳng vào mắt đối phương, 
trong khi đó người Mhật và người Hần Quốc lại tránh nhìn 
vào mắt nhau vì xem đó là cứ chỉ suông sä, hất lịch sự. Ở 
Mỹ, những người lạ chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau khoảng 
nứa giây; trong khi ở Y, Tây Ban Nha và các nước Mỹ La- 
tinh, thời gian nhìn vào mắt nhau có thể kéo dài hơm. C 
châu Mỹ La-tinh cũng như ở một số nước châu Phi, nếu 
người có địa vị thấp hơn nhìn thẳng vào mắt đối phương 
thì sẽ bị cho là bất kính. Ở Mỹ, người ta thường nhìn vào 
mắt nhau trong lúc trò chuyện, nhưng ở một vài nơi khác, 
nhìn xuống là cách giúp tráắnh nhìn vào mắt đối nhương, 
và được xem là dấu hiệu của sự tôn kính. Ở Đông Nam Ắ, 
người ta chỉ nhìn lầu vào mắt nhau khi mỗi quan hệ đã 
được thiết lập bên vững. 


183 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MLINVERRBAI. AI VAMIACGE 


Các dấu hiệu tay 

Cứ chỉ tay là hình thức giao tiếp hữu hiệu trong bất kỳ 
nên văn hóa nào và rõ ràng dẻ học hơn các ngôn ngữ khác. 
Vì vậy, bạn có thể giao tiến bằng tay ở bất cứ nơi đầu, với 
điểu kiện bạn biết từng động tác có ý nghĩa như thể nào. 
Đừng quên rằng, một số cử chỉ tay tuy rất quen thuộc, 
nhưng lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. 

Để vảy tay ra hiệu với một ai đó ở Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Đài Loan, Nhật Bản hoặc Philippines, bạn hãy 
hướng lòng bàn tay xuống và ngoắc các ngón tay giỗng 
như đang gãi. Còn ở Bắc Mỹ, khi bạn dùng lòng hàn tay 
hướng lên, ngón trỏ ngoäc ngược vẻ phía đối phương, sẽ 
bị xem là xúc phạm vì cứ chỉ này chỉ được sử dụng khi kêu 
lbãi vật. 

Trong khi ở Bắc Mỹ và một số nơi khác, ngón tay cái 
giơ lên là "Làm tốt lắm!" hoặc "Giỏi lâm", thì ở những nước 
như LÍc, MNigeria cử chỉ này hị xem là dấu hiệu xúc phạm. 
Gòn ở Đức, cử chỉ này khi dùng trong quán bar có nghĩa 
là "Cho một ly nữa1!". 

Ở nhiều nơi, vỗ nhẹ cánh mũi bằng ngón trỏ ngụ ý “tiêu 
câu iữ bí mật”. Còn ở Anh, Hà Lan và LĨc, ngón tay gõ lên 
chóp mũi chuyển tải thông điện "hãy la tiệc của anh d1". 

Dấu hiệu hình chữ V ở Mỹ thể hiện buổi đầm nhán đã 
thành cỏng tốt đẹp. Mhưng nếu cũng dấu hiệu hình chữ V, 
mu bàn tay hướng ra ngoài thì đó lại là một cứ chỉ khiếm 
nhã đối với người Anh, Lĩc và New Zealand. 


1ã4 


BÍ MÃT NGÔN NGỮ CƠ THẺ 


Cử chỉ hai ngón tay bắt chéo hình chữ thập, ở My có 
nghĩa là "Chúc may trấn!" hoặc là dấu hiệu rút lại lời nói 
dõi. Ở Thổ Nhi Kỳ, củ chỉ này biểu hiện sự cắt đứt tình 
ban. Ở một số nơi khác, nó mang nghĩa là tốt, là dẫu hiệu 
thể thốt, hoặc là biểu tượng của tình dục. 

Ở Phán, Đức, Nam Tư và Thổ Nhĩ Kỳ, điệu bộ ngón trỏ 
đặt ở xương má, kéo mi mắt xuống để mắt to hơn một 
chút được hiểu là "Tới cảnh cáo anh !". Tây Ban Nha và 
Ý, nó có nghĩa "Hãy chú !". Ở Úc, đó là đấu hiệu thể hiện 
sự buỏn chán. Ở Á Rập Saudi, ngón trỏ chạm vào mi mắt 
dưới biểu hiện sự ngu ngốc. 


Thậm chí dấu hiệu "ok" được sử dụng phổ biến nhất ở 
My nhằm chỉ sự đông ÿ cũng mang nhiều nghĩa khác nhau 
ở các nước. Pháp, nó có nghia là con số không; ở Mhàậi, 
nó là biểu tượng cho đöng tiên và ở Brazil, nó mang nghĩa 
xúc phạm. 


Mgày nay, trong xu thể toàn cầu hóa, việc hiểu và nhạy 
bén trước những khác biệt vẻ văn hóa của nhau là một yêu 
cầu quan trọng. Khi không có được điều này, chắc chắn 
chúng ta sẽ để lỡ mất nhiễu cơ hội trong đầm phán và ký 
kết hợp đöng. 

Dù ở bất cứ đâu, người ta đêu thích làm việc với những 
người mà họ cảm thấy thoái mái. Mặc dù bạn không thể 
học hết từng cứ chỉ, nét mặt của mnợi người Ở mnợi nơi trên 
thế giới, nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm và tôn trọng 


lã5 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MUOIMVERBAI. ÀI⁄XMTILACE 


những khác biệt văn hóa đó. Đó là thái độ ứng xử hay và 
mang lại hiệu quả hất ngữ trong các cuộc giao tiếp, đàm 
phán kinh doanh của bạn. 


Chương 10 


TRUYỀN TAI THÔNG ĐIÊP 
KHÔNG LỚI 


Người ta nói với tôi rằng Paul - một quản lý cấp cao tỏi 
sắp huấn luyện - là một người giao tiếp kém. Sau khi quan 
sát buổi họp do anh chủ trì, tôi hoàn toàn thừa nhận điểu 
đó. Vấn để không nằm ở những gì Paul nói (bởi từng lời 
nói của anh đêu được chọn lọc và luyện tập rất kỹ), mã 
vấn đề ở ngôn ngữ hình thể anh thể hiện. Mọợi cử chỉ của 
Paul đêu rất máy móc, nó như “tổ cáo” rằng anh không 
hề thoải mái và thuyết phục trước những øì mình nói. 

Và vấn để nữa Paul mắc phải là thời điểm. Khi một 
người đưa ra cứ chỉ trước hoặc ngay lúc nói thì người đó 
được cho là cởi mở và thắng thắn. Nhưng nếu người đó 
nói xong rồi mới đưa ra động tác, như Paul, thì sẽ bị người 
nghe cho là giả tạo. Và thế là cho dù những gì anh trình 
bày là thật đến đâu đi nữa, người nghe vẫn nghỉ ngờ. 

Câu hỏi đặt ra: Tôi có thể giúp ơi cho Paul không? 

Câu trả lời: Có, hưng không nhiều. 


DI nhiên, tôi có thể tìm cách khiến cho các động tác 


lã6ñ 187 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOMVEEBAI, ÀITÀNLAGE 


của Paul bớt cứng nhắc và thời điểm đưa ra cử chỉ cũng 
linh động hơn, nhưng những øì anh cần là phải có niễm 
đam mẽ thắt sự! 

Tôi đã biết được rất nhiều điều thú vị khi nắm giữ vai 
trò là một nhà trị liệu, một diễn giả và một huấn luyện 
viên. Hơn hết thảy, tôi học được rằng nên tảng để có được 
ngôn ngữ hình thể hiệu quả chính là sự chân thật. Hếu 
hạn không tin vào thông điệp mà bạn đang truyền tải, 
không quan tầm đến đối tượng bạn đang hướng đến, hoặc 
không hẻ sử dụng sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đang 
quảng bá, thì ngỗn ngữ hình thể của bạn sẽ có lúc để lộ sự 
thật ấy. 

Đến với chương này, bạn sẽ học được cách khiến ngôn 
ngữ hình thể của bạn trở nên sống động và hiệu quả hơn. 
Mếu bạn đang cố lừa dõi người nào đó rằng những việc 
làm của bạn lä chăn thật thì bạn sẽ cần nhiễu hơn là vải ha 
cử chỉ không lời. Nhưng nếu bạn muốn bộc lộ chính mình 
thông qua ngôn ngữ hình thể thì chỉ một vải cử chỉ cũng 
đủ làm nên điều đó. Bạn sẽ học được cách tạo ấn tượng 
tích cực chỉ trong một vài khoảnh khắc và biết dùng cử chỉ 
nào thích hợp nhất để xây dựng mối quan hệ tốt với đồng 
nghiệp và khách hàng. Không những thế, bạn còn biết 
được những kinh nghiệm cản thiết để có được sự tự tin 
nếu bạn phải thuyết trình trước đảm đông. 


Hãy bắt đầu bảng việc mọi người diễn dịch ngôn ngữ 
hình thể của hạn ra sao nhé! 


188 


BÍ MÃT NGÔN NGỮ Ơ THỂ 


Mọi người hiểu ngôn ngữ hình thể của bạn như 
thế nào? 

Để thay đối ngôn ngữ hình thể của bản thân, đầu tiên 
bạn phải hiểu được những gì cơ thể mình lên tiếng. Điều 
này không đơn giản như bạn nghĩ. Hãy lấy Sara làm ví dụ. 

Lã phó chủ tịch của một công ty có tiếng, Sara than 
phiên rằng có luôn bị những người có vị trí cao hơn xem 
thường. “Tôi không hiểu mình đã làm sai điều ơi. Tôi thàng 
mình, nhiệt tình uà chăm chỉ, nhưng tại sao mụi người lại 
không đán nhận tôi?" - Cô tầm sự. 

Đúng là cô ấy không nhận ra lý do, nhưng nếu bạn 
chứng kiến những cử chỉ của cô ấy, chắc chắn bạn sẽ hiểu 
vấn để nằm ở đâu. 

Trong suốt buổi nói chuyện với tôi, mắt Sara liên tục 
đảo khắp phòng như thể tìm kiếm điều gì đó, tay cô ngọ 
nguậy và nhịp nhịn các ngón tay lên bàn. Mặc dù chỉ nói 
chuyện với Sara khoảng một tiếng đồng hỗ nhưng tôi có 
cảm giác bỏn chỗn hệt như các đồng nghiện của cỏ khi 
nói chuyện với cõ ấy vậy. 

Sara nghĩ mình là người nhiệt tình và sốt sắng, nhưng 
các cử chỉ của cỏ ấy lại bị người khác cho là thiếu kiên 
nhãn và căng thẳng. 

Đây là vấn đề chung của ngõn ngữ hình thể. Các cử chỉ 
của bạn có thể không truyền tải nội dung mà bạn muốn 
biểu lộ. Chẳng hạn, dáng bạn đi nặng nẻ do mệt mi, 
nhưng người khác lại nghĩ bạn không hứng thú. Bạn đứng 


189 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MCINVEEBAI. AI JVAMIACGE 


khoanh tay cho thoải mái (hoặc do lạnh) thì người khác lại 
nghĩ rằng bạn bất đồng và khó gản. Khi bạn buởng xui 
tay hai bên người hoặc cho tay vào túi thì người ta lại nghĩ 
rằng bạn đang hất an, trong khi thực tế không nhải vậy. 

Đối với ngôn ngữ hình thể, cảm giác của chủ thể 
không phải là vấn để mà vẫn đề nằm ở chỗ đối phương 
tiến nhận cử chỉ ấy ra sao. Chính tiêm thức sẽ đưa ra cách 
diễn dịch những cử chỉ ấy dựa trên phản ứng xúc cảm có 
từ rất lâu, vốn chẳng thay đối gì nhiễu kể từ khi con người 
bắt đầu giao tiến với nhau. 


HÃY THỦ 


Nẽu phải chuẩn bị cho một cuộc phỏng văn, một cuộc 
họp, hay mọt hải thuyết trình quan trọng nảo đó, bạn hãy 
luyện tận trước máy quay. Sau đỏ xem lại đoạn băng và có 
qảng đánh giả thật khách quan. Nếu cỏ thể, bạn hãy thuê 
một người hưởng dắn riêng. Nẽu bạn nhở được những gi 
chúng tôi qơi ÿ trong cuỗn sách này, bạn cũng có thể tự 


đanh giả được chỉnh mình. 


MP TẢ 


l————— sẽ „si, 















=*<nr \ j 


"Tủ gủn ý ti cậu một chút (được chứ? Khi án trưa tửi khách hàng. 
cận đừng khác dấu đứng đủ la lên mủn bhuai tây của câu nhét"” 


190 


BÍ MÃT NGÔN NGĨ GƠ THẺ 


Bảy giây để tạo ấn tượng tích cực đầu tiên 

Trong buổi hội nghị, bạn quay sang nhìn người kế 
bên. Anh ấy cùng quay lại nhìn bạn. Trong phút chốc, bộ 
não của bạn bắt đầu đưa ra hàng ngàn câu hỏi thắc mnắc. 


Anh ãy là người bạn nên kết thân hay tránh xa? Bạn nên 


phớt lờ hay tỏ ra thân thiện? Anh ấy là người tốt hay người 


xấu?... Sau khoảng bảy giây, bạn đã có câu trả lời. Chắc 


chắn suy nghĩ của bạn vẻ anh ấy sẽ thay đổi khi bạn biết 
rõ người đó hơn, nhưng ấn tượng đầu tiên luôn đọng mãi. 


Trong lúc bạn đang đánh giá anh ấy thì anh ấy cũng 
tìm cách dò xét ban. 


Trong kinh doanh, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. 
Khi một người nào đó đã “dán nhãn ” cho bạn là thích hay 
không thích thì mọi việc bạn làm đêu được nhìn nhận qua 
lăng kính đó. Nếu thích bạn, người ấy sẽ nhìn thấy những 
điểm tốt nhất ở bạn. Ngược lại, nếu không thích hoặc 
không tin bạn thì mỗi hành động của bạn đêu bị người ấy 
săm soi, dò xét. 

Miặc dù bạn không thể ngăn cản người khác đưa ra 
những quyết định tức thời, bởi điều này như một cơ chế 
đã được lập tình sản trong não hộ con người, nhưng bạn 
có thể làm cho những quyết định đó trở nên chính xác và 
hiệu quả hơn. 

Cử chỉ không lời tác động mạnh lên ấn tượng đầu tiễn 
của con người hơn là lời nói. Các nghiên cứu cho thấy cứ 
chỉ không lời để lại ấn tượng mạnh gấp bốn lẳn sơ với 
những gì bạn nói. May thay, các nhãn tế không lời mà một 


191 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MOMVEEBAI, ÀITÀNLAGE 


số người nghi vẻ bạn lại cũng là những gì mà người khác 
tìm kiếm ở bạn theo bản năng. 


Không ai trong chúng ta không Tnuốn giao tiến và làm 
ăn với những người đáng tin và nhiệt tình, những người 
làm ta cảm thấy thoải mái và tự tin. Đó cũng là những yếu 
tố chúng ta có thể thể hiện qua cứ chỉ ngay ở bảy giây quan 
trọng đầu tiên. Mỗi một cuộc gặp, từ các buổi hội nghị, 
họp mặt đến những buổồi huấn luyện, hoặc ăn trưa với đối 
tác, đêu đem đến cho chúng ta những cơ hội gặp gỡ, kết 
nối và mở rộng các mỗi quan hệ. 

Dưới đãy là sáu nhương nhán hữu hiệu giúp bạn tạo 
được ấn tượng tốt đẹp ngay từ những giày đầu tiên. 


1. Biết điều chính thải độ 

Mọi người luỗn để ý đến thái độ của bạn. Vì vậy, trước 
khi quay sang chào hỏi một ai đó, hoặc trước khi bước vào 
văn phòng phòng vấn, hay bước lên bục thuyết tĩnh, bạn 
hãy nghĩ đến một tình huống và chọn ra một thái độ mà 
bạn muốn thể hiện. Những thái độ thu hút sự chú ý của 
người khác bao gôm: tò mò, thân thiện, vui vẻ, kiên nhẫn, 
dễ gản, nỗng nhiệt. Thái độ khiến người khác khó chịu 
hao göm giận dư, thiếu kiên nhân, chán nắn, kiêu ngạo, sợ 
sệt, giả dõi và nghi ngỡ. 


2. Mim cười 


Nụ cười được xem như một lời mời, một dẫu hiệu 
chào đón, nó cho thấy bạn "thân thiện uà dễ gản ". 


192 


HÍ MiÃT NGÔN NGỮ GƠữ THẺ 


3. Nhìn vào mắt đối phương 

Nhìn vào mắt người khác thể hiện sự quan tâm và cởi 
mở. Để tăng hiệu quả của ánh nhìn, hãy tập chú ý màu 
mắt của bất cứ người nào bạn gặp. 


4. Nhướn lõng mày 

Hãy mở mắt to hơn bình thường một chút để thực 
hiện cử chỉ nhướn lõng mày nhanh. Đó là dấu hiệu thể 
hiện sự thừa nhận và thông hiểu. 


5. Bất tay 


Đây là cách nhanh nhất để thiết lập mối quan hệ, 
đồng thời cũng là cử chỉ hiệu quả nhất. Nghiên cứu cho 
thấy bạn phải mất trung bình ba tiếng đồng hỗ nói chuyện 
liên tục, tương đương một cái bắt tay, để nhát triển một 
mỗi quan hệ nào đó. 


6. Hơi nghiêng người vẻ phía trước 

Đây là dấu hiệu cho thấy bạn đang quan tâm và hứng 
thú. Nhưng đừng quên tön trọng không gian riêng của 
người khác. Điều này có nghĩa là trong hảu hết các cuộc 
giao tiếp công việc, hãy giữ khoảng cách nửa mét với đối 
tác của bạn. 


193 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MONMVEEBAI, ÀAIVÀXNTLAGE 


HÃY THỨ 


Một khi đã vượt qua được bài kiếm tra bảy giãy và bắt 
chuyện được với đối phương, bạn có thể tạo thêm ăn 
tượng với họ bàng cách sử dụng thủ thuật nhỏ sau: hãy 
thường xuyên lặp lại tên người ãy trong lúc nỏi chuyện. 
Và khi làm thế, hãy chạm nhẹ vào tay đối phương nhằm 
biểu lộ sự thân thiện mỗi khi bạn gọi tên họ. 

Việc qọi tên đối phương sẽ mang lại những cảm xúc tích 
cực trong lòng họ. Những cảm xục tịch cực nảy sẽ kết nõi 
(hoặc đọng lại) trong người ấy khi bạn chạm vào tay họ. 
Trong những lắn gặp gỡ tiếp theo, bạn cỏ thể gợi lại ấn 
tượng ban đảu bảng cách chạm nhẹ vào tay người ấy một 


lãn nữa. 


Ngôn ngữ hình thể trong mắt khách hàng 

Chúng ta đêu đã hoặc sẽ có lúc gặp phải những nhãn 
viên có cung cách nhục vụ khách hăng rất kém. Đó có thể 
là một nhãn viên bản hàng vừa tiếp chuyện với bạn vừa 
“buỏn” điện thoại cá nhãn. Đó cũng có thể là một nhân 
viên lẽ tân tiếp đón bạn bằng một bộ mặt thờ ơ và khó 
chịu, hay một viên quản lý luôn đão mắt, thở dài khi nghe 
bạn hỏi thêm thông tin nào đó... Tất cả những tình huống 
như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống. 

Ralnph là một doanh nhân giỏi đã gảy dựng tên tuổi và 
sự nghiện nhờ vào kỹ năng quản lý của mình. Tuy nhiên, 
một điểm yếu của anh khi thuyết trình trước khách hàng 


194 


HÍ ÃT NGÔN NGỮ GƠ THẺ 


là không mấy quan tâm đến ngõn ngữ hình thể. Những mì 
anh có được đơn thuän chỉ dựa vào năng lực nghẻ nghiệp 
của bản thản. Tại sao anh cần phải quan tăm đến ngôn 
ngữ hình thể và các mối quan hệ với khách hàng? 


Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy xem qua ví 
dụ sau: 

Trong tất cả các công 
việc cản kỹ năng chuyên 
môn, thì lĩnh vực y tế luỗn 
được mọi người đặt hàng 
đầu trong danh sách bình 
chọn (Không ai muốn một 
bác sĩ thiếu chuyên mỏn 
chữa trị cho mình}. Tuy 
nhiên qua nghiên cứu 





nguyễn nhãn khiến bệnh _ = 
nhân kiện bác sĩ cho thấy, Mỗt quan bệ bác st/ bệnh 
các kỹ năng cơ bản trong nhân tốt đẹp nhất thế biện 

 aa : „ (HA Sự quan tâm mưang tính 
giao tiếp (hay còn gọi là sự cá nhân 


đằng cảm trone điều trị] cùng 
quan trọng không kém kỹ năng chuyên môn. 

Ngoài việc chấn đoán và điều trị không đúng thì một 
nguyên nhân thường thấy trong hắu hết các vụ kiện đó 
chính là mỗi quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Và một 
phản quan trọng trong mối quan hệ đó có liên quan đến 
kỹ năng giao tiến không lời. Một nghiên cứu cho thấy hơn 
5090 trong tổng số 263 bệnh nhãn kiện bác sĩ cho biết họ 


195 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOMVEEBAI, ÀITÀNLAGTE 


cảm thấy thất vọng với vị bác sĩ đó đến mức họ phải kiện 
người đó trước khi mọi chuyện được sáng 1Ó. 

Trở lại câu chuyện của Ralnh. Anh không phải là bác 
sĩ. Nhưng nếu bạn là Ralnh và cho rằng mối quan hệ với 
khách hàng chẳng mấy quan trọng đối với công việc của 
mình thì bạn nên nghĩ lại. Dù đó là lĩnh vực chăm sóc sức 
khỏe hay lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, tôi đêu thấy trong 
mối quan hệ với khách hàng, ngôn ngữ hình thể luôn là 
yếu tố quan trọng đưa đến thành công. 

Sau đảy là một số nguyên tắc cơ bản bạn có thể áp 
dụng vào ngành nghề của mình, bất kế ở lĩnh vực nào. Hãy 
xem những điểm tương đỏng vẻ mối quan hệ giữa bệnh 
nhằn/hác sĩ và công việc của bạn qua những nhát hiện sau: 


Các hệnh nhãn nói rằng họ hãi lồng hơn khi thấy 
bác sĩ có những cử chỉ thể hiện sự quan tâm như 
cúi người vẻ phía họ, gặt đầu, tiến xúc với họ gản 
hơn và nhìn biểu đỗ bệnh án ít hơn. 

Điều quan trọng khác trong các cuộc gặp giữa bác 
sĩ với bệnh nhãn là lời chào đầu tiên của bác sĩ. 
Bác sĩ có cho thấy sự quan tầm bằng cách bắt tay, 
nhìn vào mắt người bệnh, và nở mnột nụ cười ấm 
áp không? 

Các bệnh nhân tâm sự rằng họ có cảm tình với 
những bác sĩ ngõi hơn là những bác sĩ đứng. Đó là 
vì tư thế ngồi thể hiện sự quan täm và thái độ chú 


196 


BÍ MÃT NGÔN NGỮ Ơ THỂ 


ý vào những gì người bệnh nói. Ngược lại tư thế 
đứng lại cho thấy thái độ kiểm soát và cái nhìn của 
người trên đối với kẻ dưới. 

Những bác sĩ hay nhìn đồng hỏ, nhịn nhịp ngón 
tay và nhìn ra cửa thường tạo ấn tượng là họ đang 
vội hoặc không có thời gian dành cho người bệnh. 


Mếếu một bác sĩ đứng quay ngang với người bệnh, 
không cúi người về phía bệnh nhân hoặc có vẻ khó 
chịu khi khám bệnh thì ngỗn ngữ hình thể của họ 
sẽ bộc lộ điều đó mà không cần phải nói ra. 

Ngôn ngữ hình thể kém có thể làm hỏng mối 
quan hệ giữa bệnh nhãn và hác sĩ. 

Điều thú vị là những bác sĩ có ngôn ngữ cử chỉ khéo 
léo thường mang lại sự hài lòng và chiếm được tình cảm 
của bệnh nhãn nhiều hơn. Những cử chỉ này được xem là 
dấu hiệu thể hiện sự quan tâm. Và dù bạn là bác sĩ, nhân 
viên bán hàng, giáo viên, huãn luyện viên, nhà đàm phản, 
trưởng nhóm hoặc là người quản lý cấp cao đi nữa, thì sự 
q~an tâm vẫn là nhân tố quan trọng trong các rnối quan hệ 
nghề nghiệp. Xin kết thúc nội dung này bằng cầu nói của 
Mark Twain: "Mơi người không qitan tâm bạn biết gì uê họ, họ 
chỉ cần biết bạn quan tâm tới hạ bao nhiêu mà thôi!” 


197 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MONVEEBAI, ÀAI1VÀXMTIAGE 


HÃY THỪ 


Thử tưởng tượng bạn lä một khách hàng đang sử dụng 
dịch vụ do chỉnh bạn cung cấp. Hay đánh giả mức độ lịch 
thiệp, tỉnh thân phục vụ vả sự tôn trọng mà bạn thế hiện. 
Tiếp đó, hãy nghĩ vẽ vai trò của ngôn ngữ không lời trong 
cách đaănh giả của người khác vẽ bạn. Nếu thong điệp bạn 
đưa ra không nhãt quản (chẳng hạn khi nói "Tôi rất vui vỉ 
được phục vụ öng/bả” mà cử chỉ và thải độ của bạn hoàn 
toàn trải ngược] thi tắt cả những lời nỏi hoa mỹ đêu trở 
nên vỏ nghĩa. Khách hàng cho rằng những di cơ thể bạn 


“nỏi” mới là thông điệp thật sự. 


Ngôn ngữ hình thể khi thuyết trinh 


Cho dù bạn đang diễn thuyết trước 500 khán thính 
giả hay quảng cáo một sản phẩm/dịch vụ với khách hằng 
tiêm năng, hoặc trình bày ý tưởng trước nhóm của mình 
đi nữa thì đừng quên rằng bạn đang đứng trước một đám 
đồng. Mọi cử chỉ của bạn đều lọt vào tầm mắt của những 
người tham dự. Họ sẽ xét đoán bạn qua vẻ bẻ ngoài và 
ngôn ngữ hình thể. Điều này diễn ra rất nhanh. Thông 
thường khán giả sẽ đưa ra kết luận về bạn cũng như bài 
thuyết trình của bạn trước khi bạn có cơ hội tỏa sảng qua 
nội dung trình bày. 

Mới thế không có nghĩa là lời nói của bạn không quan 


trọng. Rõ ràng nếu bạn muốn thuyết phục người khác, 


198 


BÍ kiÃT NGÔN NGỮ GƠ THỂ 


khiến họ cảm động hoặc tạo động lực cho họ hành động, 
bạn cản chuẩn bị nội dung phát ngôn của mình thật kỹ 
cảng. Bên cạnh đó, do ngôn ngữ hình thể tác động trục 
tiếp lên ấn tượng ban đầu của đối phương nên bạn cũng 
cản chú ý những điều nên và không nên sau: 


Nên bước ra để cử tọa nhìn thấy toàn thản của 
bạn. 


Không nên đứng giấu mình sau bục thuyết trình. 


Nên chia đều trọng tâm ở hai chân, chân dang 
ngang vai, đầu gối hơi chùng. 


Không nên đổi chân thường xuyên, nếu không 
trông bạn sẽ có vẻ bối rối và kém tự tin. 


Nên sử dụng tư thể mở. Đứng tưrỡn người và thản 
trên thả lỏng. Thường xuyên sử dụng chuyển động 
của tay và lòng bàn tay. 

Không nên để tay quá sắt cơ thể. Bàn tay đan lại 
sau lưng sẽ khiến bạn giống như đang hị bắt; còn 
bàn tay đan lại siết chặt ở nhía trước sẽ khiến bạn 
có vẻ thiếu tự tin. 


Nên nhìn vào khán giả. Nhìn mọi người trong 
khán phòng ít nhất ba hay năm giãy để tạo sự nối 
kết. 

Không nên lướt nhìn khán giả hoặc nhìn chăm 
chăm vào một điểm trong phòng. 


199 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MLOINVEEBAI. AITVANTIAGE 


Nền đi chuyển. Con người luỏn vận động. Bộ não 
của chúng ta được lập trình để làm điều đó. 

Tuy nhiên, khöng nên di chuyển liên tục. Biết khi 
não cần và không cần di chuyển sẽ tăng hiệu quả 
cho bài diễn thuyết của bạn. Chẳng hạn, bạn nên 
đứng im khi muốn nhãn mạnh văn đẻ. 


HÃY THỦ 


Lăn tới, khi chuẩn bị bải thuyết trình trước bất ký lượng 
khăn giả nào, bạn hãy bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu 
của minh. Dù mục tiêu là bản hàng, đề nghị thăng chức 
hoặc thuyết phục tổ chức thay đối cách quản lý... bạn hãy 
xem đỏ là khuôn khổ để bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ 
hinh thể phủ hợp. 

Nếu muốn biểu lộ quyến hạn và sự kiểm soát, bạn hãy bỏ 
qua các quy tắc vừa được trinh bảy ở trên. Bảng cách 
đứng đàng sau bục diễn thuyết, hạn chẽ đưa ra các dãu 
hiệu không lời và trảnh nhìn khán giả, bạn sẽ thế hiện 
được uy quyên của mình. Nhưng nếu bạn muốn thể hiện 
sự chăn thành, say mẽ vời những gi mình đưa ra, bạn sẽ 
đạt được kết quả tốt hơn bảng cách luôn nhở những chỉ 


dẫn trên. 


2080 


BỈ MẬT NGÔM NGỮ Ơ THẺ 


Ngôn ngữ không lời của cấn lãnh đạo 

Dù ở bất cứ nơi đâu, để có được thành công, người 1a 
cản biết khuyến khích nhần viên và biết cách hợn tác sao 
cho cả hai bên cùng có lợi. Bạn không thể huộc một người 
quan tảm hoặc chia sẻ ý tưởng với người khác, nhưng hạn 
có thể tác động lên hành vi của họ và động viên họ đạt 
được những thành tích lớn lao hơn. 


Để trở thành một nhà lãnh đạo thành công, bạn cản 
biết cách sử dụng ngõn ngữ hình thể với cấp dưới và hiểu 
được ý nghĩa đằng sau mỗi lời nói của họ. Bên cạnh đó, 
bạn cũng nhải không ngừng thể hiện cảm xúc của bản 
thắn, và bộc lộ kỳ vọng của chính mình. (Tất cả các nhà 
lãnh đạo đều thể hiện sự nhiệt tình, nỗng hậu và tự tin, 
hay sự ngạo mạn, thờ ơ và khó chịu thông qua nét mặt, cử 
chỉ, sự va chạm và cách sử dụng không gian của họ). 


Khi ngõn ngữ hình thể mâu thuẫn với lời nói của bạn, 
những người nói chuyện với bạn sẽ trở nên bối rối. Cứ chỉ 
không đồng bộ với lời nói khiến việc tạo dựng niềm tin 
trong các mỗi quan hệ trở nên thực sự khó khăn. Đây là 
một thực tế, cho dù bạn là giám đốc, trưởng bộ phận, 
trưởng nhóm hay giắm sát viên cấn thấp nhất đi chăng nữa. 


Hãy xem ví dụ sau: Giám đốc điều hành của một công 
ty dầu khí đến nhà máy trong bộ trang nhục đất tiền để 
nói về khó khăn của công ty với trưởng các bộ phận, kỹ sư 
và nhân viên kho hàng. Trong khi đó những công nhãn 
này đang mặc quản áo chống chảy màu xanh. Chưa hết, 
sau khi tự giới thiệu, ông ấy bước lên phía trước và tháo 


201 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MUIMVEEBAI, AI VAÀMIAGE 


chiếc đông hỗ đeo tay (có lẽ hiệu Rolex] và đặt nó trên bục 
thuyết trình. Từ đó suy ra, thông điện mà õng ấy muốn gửi 
đến nhãn viên của mình là: "Tôi rất bạn, tãi không hệ thích 
bước uào nơi dư bẩn này, uà tôi chỉ có chính xác hai mươi phút 
để núi chuyện uữi mợi người mà thôi". Thông điện đó hoàn 
toàn khác với từ ngữ õng ấy sử dụng để bắt đầu cho hài nói 
của mình: “Tôi rất tui tì đã có mặt ở đây cùng các bạn". 

Theo bạn, đâu là thông điệp mà những công nhân nhà 
máy lọc dẫu cho là thắt - lời nói của vị giám đốc hay ngôn 
ngữ hình thể của ông ấy? 


Ngôn ngữ hình thể tập thể 


Không một nhà lãnh đạo nào có thể thành công một 
mình, dù thông minh đến đầu chăng nữa. Thực tế cho 
thấy, nhà lãnh đạo tài ba là người luôn biết hợp tác, biết 
cách làm cho mọợi người cảm thấy họ là tất cả đối với đội 
nhóm. Mọi người làm việc cho ông chủ, nhưng lại làm 
việc cùng với người lãnh đạo. 





2z 


Người lanh dạo tài ba là người bùa mình cùng cả đội 


22 


BÍ MẤT NGÔN NGỮ CƠ THỂ 


HÃY THỦ 


Khi qặp riêng một thành viên trong nhỏm hoặc một đồng 


nghiệp nảo đỏ, hãy nhở rằng ngôn ngữ hình thể của bạn 


qiữ vai trò quan trọng trong mỗi quan hệ nảy. Nếu bạn kết 


hợp những thông điệp không lời tích cực dười đãy vào 


buổi nỏi chuyện của minh thi bạn đang gửi tin hiệu tin 


tưởng vả tön trọng. 


"„ 


Ngõi đöi mặt vời đõi phương. Thậm chỉ cử chỉ hơi 
xoay người của bạn cùng biểu lộ sự thiếu quan tăm 


va khiến đối nhường không muốn nòi nữa. 


Dẹp bỏ các vặt căn che khuät tắm nhìn qiữa bạn và 
đối phương. Dờơi điện thoại hoặc chỗng hỗ sơ ra khỏi 
bản. Tốt hơn là hãy bước ra khỏi chỗ ngõi sau bản làm 
việc của bạn. 

Luôn nhin vào mắt đối phương. Đi phương sẽ cho 
ràng bạn không lắng nghe (hoặc không hứng thú} nếu 
mắt bạn cử đảo khảp phòng hoạc liên tục nhìn vào 
đồng giãy tờ hay mản hình máy tỉnh. 

Sử dụng các cử chỉ để lộ lòng bản tay khi nói. Chúng 
biểu lộ sự chăn thành và cởi mở của bạn. 

Đõng bộ ngồn ngữ hình thể của bạn với đối phương. 
Khéo léo bát chước tư thế đứng, cử chỉ tay và nét mặt 
của họ. 


Gặt đầu. Dãu hiệu này khuyên khích mọi người tiếp 


tục nói và cùng thể hiện sự thích thủ của bạn trước 


cau chuyện của họ. 


203 


hffps://tieulun.hopto.org 


THE MOINVERBAI. ÀI XÁM IACGE 


Những kỹ vọng chứa đựng trong ngôn ngữ hình thế 
Iyemalion im the (lassroœn là một trong những ấn 
phẩm gảy tranh cãi nhất trong lịch sử nghiên cứu giáo dục. 
Chủ đẻ chính của cuốn sách là: Tư kỳ uong của giáo uiên đến 
thành công của học sinh. Mgười ta đưa cho các giáo viên 
danh sách một số học sinh được đánh giả là giỏi và yêu 
cảu họ đặt ra những kết quả cao nhất các học sinh này cần 
đạt được. Vào cuối năm, chỉ số IQ của những học sinh ấy 


tăng lên rõ rệt. 


HÃY THỦ 


Tưởng tượng rằng bạn biết các nhân viên của mình lả 
những người cỏ năng lực. Và đây là bi mặt mà bạn khöng 
thể nỏi ra với những nhân viên ấy. Nhưng bạn có thể dùng 
ngôn ngữ hình thể để thể hiện. Vậy, dãu hiệu không lời 
nảo bạn sẽ sử dụng để nhãn viên của bạn biết họ đặc biệt? 
Giao tiếp qua ảnh mát? Gặt đầu cảm kich? Hay mim cười? 
Một khi bạn đã có được y tưởng vẽ điều nên làm thi trong 
một tuãn hãy äm thắm đöi xử vời nhãn viên của mình như 
thể họ là những “ngói sao triển vọng”. Hãy xem có phải 
có it nhất vải người bát đầu sống với những ký vọng má 


ngôn ngữ hinh thể của bạn truyền tải hay không. 


2a4 


BÍ MẬT NGÓN NGỮ Cũ THẺ 


Thực ra, những học sinh đó được chọn một cách ngẫu 
nhiên chứ không phải từ kết quả của bất cứ bài kiểm tra 
nào. Đó chính là niềm tin của các giảo viên rằng họ phải 
có trách nhiệm trông đợi những kết quả xuất sắc nhất ở 
các học sinh này. Người ta chưa bao giờ nói với lũ trẻ là 
chúng giỏi cả, nhưng thông điệp này đã được khéo léo 
truyền tới chúng thông qua ngôn ngữ không lời như nét 


mặt, cử chỉ, sự tiếp xúc... 


Trang phục phủ hợp 


Joyce, bạn tỏi, vừa là một nhà giáo dục vừa là một 
doanh nhắn. Một trong những bí quyết góp phần cho 
thành công của cõ ấy chính là cách än mặc. Thậm chí khi 
đi nghỉ mắt, Joyce văn mang theo bộ trang phục công sở và 
đôi giầy cao gót. Phương chảm của cô ấy là "Hãy mặc đẹp tì 
bạn không bao giữ biết được mình sẽ gặp những ai!" 

Dũng vậy! 

Công việc và những mối quan hệ khiến bạn không thể 
không giao tiếp. Việc ]oyce mang theo trang nhục công sở 
cũng có chủ đích riêng. 

Tục ngữ có cầu "Dừng đánh giá một cuỗn sách thông qua 
bìa của nó". Nhưng nhải công nhận rằng, bìa sách luôn là 
yếu tÕ trước tiên tác động vào trực giác người mua cũng 
như người đọc sách. Trong cuộc sống cũng vậy, người ta 
thường đánh giá người khác, ở một mức độ nào đó, qua vẻ 


205 


htfps://tieulun.hopto.org 


TH MOMVEEBAI, ÀI23VÀXNTACGT 


hề ngoài của họ. Bởi thế, các nhà tư vấn nghẻ nghiệp vẫn 
khuyên khách hàng rằng hãy ăn mặc nhù hợp với công 
việc họ muốn, chứ không nhải công việc hiện tại của họ. 
Điều này sẽ tạo nên thuận lợi ban đầu cho họ. 

Những năm qua, trang phục nơi công sở đã có nhiễu 
thay đối. Có những nơi, nhãn viên không bị buộc nhải 
mặc đỗng nhục trang trọng nữa. Nhưng chính vì thế, một 
vài người có lựa chọn thật khó hiểu. Một quản lý nói với 
tôi: "Ngày nay, cách ăn mặc khi làm tiệc không siễng như 
trước kia mữa. Thực ra, hẳu hết các khách hàng của tôi đều bộc 
lộ quan điểm chung khi nói uê thời trang, nhưng cũng có tHột 
số người không có khiếu thẩm mỹ cho lắm, dù trong cắc cuậc 
hẹn quan trọng". 





RMbc £SeH 
“Không ứi núi túi cậu thứ Xâu tựi trình được tân mặc tự du à? 


Trang nhục thể hiện phong cách riêng của bạn. Việc ăn 
mặc thoải mái có thể tăng hiệu quả công việc, nhưng liệu 
đi dép xỏ ngón, mặc áo thun, quẫn jeans, những bộ đỏ lòe 
luet, hở hang có nhải là một nhẫn trong cách đánh giá của 
người khác vẻ bạn không? Có thể bạn cho rằng đó là cách 


2086 


BÍ MIẬT NGÔN NGỮ CƠ THỂ 


giúp bạn bộc lộ cá tính riêng, nhưng với người khác thì đó 
lại là biểu hiện thiếu nghiêm túc và thiểu chuyên nghiện. 


Trang nhục tác động lên cả người mặc lẫn người nhìn. 


Thực tế cho thấy, người ta thường có cảm tình hơn với 


những ai än mặc lịch sự, trang nhã. 


HÃY TH 


Hay thử thay đối diện mạo của bản thân và để ÿ xem mọi 
người phản ứng ra sao trước những thay đối của bạn. Qua 
phản ứng của mọi người, đồng thời căn cử vào tỉnh chất 
công việc, hãy lựa chọn trang phục phủ hợp nhất cho 


minh. 


Án mặc phù hợp là cách thể hiện sự tôn trọng của bản 
thản đối với mỗi trường làm việc cũng như những người 
xung quanh. Bạn có thể thay đối phong cách bẻ ngoài tùy 
theo hoàn cảnh. 


TEresa là một nhà tư vấn quản lý và cö rất biết cách än 
mặc. Bình thường, khi đến văn phòng, cô thường thích 
mặc các hộ váy lụa mầu hỏng, mầu lam và mầu đỏ tươi, đi 
giày cao gót và đeo những hộ trang sức lung linh. Nhưng 
khi đi gặp các khách hàng bảo thú hoặc những người khó 
tính, Teresa thưởng đối qua những bộ trang phục đứng 
đắn, thể hiện hình ảnh mà cõ muốn đối phương tiến 
nhận. (Cõ nói: "Lôi ăn mặc giống khách hàne của mình "}. 


207 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH NONVERBAI. ADVANTAGE BÍ MÂẤT NGÓN NGỮ CƠ THẾ 


Một trong số nhân viên của Teresa đến trụ sở chính của 
một tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận để mời cô vẻ dự họp. 
Mọi người ở đó đang thảo luận nhóm với nhau. Nhân 
viên kia gần như không nhận ra cấp trên vốn ăn mặc thời 
trang cúa mình. Bằng việc thay đổi trang phục, Teresa hoàn 
toàn hòa nhập với mọi người. 


Ngôn ngữ hình thể thu phục lòng người 


Max Weber - cha đẻ của ngành xã hội học, là người 
đưa ra thuật ngữ charisma mô tả những nhà lãnh đạo biết 
thu phục lòng người. Bắt nguồn từ thuật ngữ “kharisma” 
trong tiếng Hy Lạp, mang nghĩa ơn huệ hoặc món quà tâm 
linh, charisma được hiểu như "một phân tự tin, sáng suốt uà 
(UuyẾn T1". 

Theo tôi, charisma còn có thể hiểu là sự đồng bộ giữa 
cử chỉ và lời nói. Dù làm việc trong lĩnh vực nào chăng 
nữa (quản lý, bán hàng, chăm sóc sức khỏe, hay giáo dục) 
thì bạn chỉ có được sức hút và thuyết phục nhất khi những 
øì bạn cảm nhận phù hợp với những øì bạn thể hiện. 

Tôi không phái là người duy nhất để ý mối liên hệ giữa 
ngôn ngữ hình thể và nghệ thuật thu phục lòng người. 
Howard Friedman - giáo sư tâm lý của Đại học California, 
Riverside đã đo lường mức độ thu phục bằng cách nghiên 
cứu những dấu hiệu không lời qua nét mặt, cử chỉ và 
chuyến động của cơ thể. Ông phát hiện rằng những người 
biết cách thu phục lòng người thường cười tự nhiên (với 
nếp nhăn quanh mắt), điệu bộ linh hoạt khi giao tiếp với 





Đâu là thông điệp bạn muôn truyện tát? 
208 209 


htfps://tieulun.hopto.org 


THE MOINVERRBAI. AI VAMTACGE 


người khác. Friedman đã nhát triển hệ thống Kiểm tra 
Ciao tiếp Hiệu quả mà một số tập đoàn lớn ở MÍy sứ dụng 
để đo mức độ thu phục lòng người ở các nhà lãnh đạo 
tiêm năng. Và dường như nó tỏ ra khá hiệu quả. 


Hãy tự nhiên! 


Một lần nọ, tôi lầm việc với trưởng bộ nhận nghiên cứu, 
ông ấy đang chuẩn bị cho một bài thuyết tĩnh quan trọng. 
Ông ấy thông minh, hấp dẫn và hài hước. Ngôn ngữ hình 
thể của ông ấy đỏng hộ và hiểu cảm. Tuy nhiên, õng ấy cũng 
là người khá nhút nhát. Trước đám đông, ông ấy trở thành 
mội người hoàn toàn khác. Thực ra, ông ấy không cần cỗ sử 
dụng kỹ thuật quá nhiêu mà chỉ cân thả lỏng cơ thể một 
cách tự nhiên và để tính cách cũng như ngôn ngữ hình thể 
của mình lên tiếng. Có lẽ điều đó sẽ hiệu quả hơn. 





Hội bhl tắt cả những gì hạn cản làm đễ tạo tân tượng 
thật sự là bá tự nhiên! 


210 


BÍ MÃT NGON NGỮ GƠ THẺ 


Chiếu cao lanh đạo 

Ở My, có khoảng 14,595 nam giới cao từ 1,8 mét trở 
lên. Và con số này là 58% giữa các CEO của các công ty 
Fortune 500. Bất ngờ hơn, trong tổng số nam thanh niên 
Ởở Mỹ, có 3,995 người cao từ 1,86 mết trở lên. Trong khi đó, 
các CEO cao từ 1,86 mét trở lên chiếm 30%%. Đâu đó trong 
cải nhìm của người My thì chiều cao tương ứng với năng 
lực lãnh đạo của một cả nhãn. 


Miặc dù bạn không thể cao thêm 9-10 xăng-ti-mét nữa, 
nhưng trông bạn vẫn có thể cao hơn và uy thế hơn bằng 
cách đứng thẳng người. Nhất là trong các buổi gặp mặt 
trịnh trọng, dáng đứng của bạn rất quan trọng. Tư thế 
đứng thẳng và đầu ngắng cao là ngỗn ngữ hình thể thể 
hiện sự tranh đua, tự tin và mạnh mẽ. 


Sự kết nối giữa cơ thể và tâm trí 

Tâm trạng ảnh hưởng trực tiếp đến ngôn ngữ không 
lời. Khi buỗn, người ta thường có khuynh hướng Tụt vai, 
khuôn mặt ủ dột và nhìn xuống. Khi vui, người ta sẽ mm 
cười và giữ thẳng người. Nhưng điệu bộ cũng tác động 
ngược trở lại trạng thái cảm xúc. Cử chỉ, chuyển động, 
dáng đi và thậm chí nét mặt của bạn cũng ảnh hưởng đến 
cảm xúc bằng cách truyền ngược thông tin lên não. 

Trong nhiều thử nghiệm, người ta yêu cảu các đối 
tượng mim cười rỏi cho họ xem Tnihững tấm ảnh với những 
nội dung khác nhau. Những đối tượng mim cười cho biết 


211 


hffps://tieulun.hopto.org 


TH MOINVEEBAI, ÀI1VXNTAGE 


các hức ảnh khiến họ vui, thậm chí họ cảm thấy phãn 
chăn. hhưng khi hỏi những đối tượng đã cau mặt trong 
suốt cuộc thử nhiệm, thì câu trả lời nhận được lại là: 
những hình ảnh đó khiến họ hực mình và tức giận. Các 
nghiên cứu sảu hơn cho thấy, nụ cười không chỉ đưa đến 
cảm giác vui vẻ, hài lòng mà nó còn có thể thúc đây những 
thay đối sinh lý vẻ nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và sức đề 
kháng của da. 


HÃY THỨ 


Nhiễu ứng viên đủ tiêu chuẩn nhưng văn không được đẽ 
bạt, nhiễu nhãn viên cỏ năng lực nhưng lại thắt bại khi 
phỏng văn, chỉ bởi vi họ không biết cách thể hiện sự tự 
tin của bản thăn qua một nụ cười. 

Mỗi khi qặp tình huỗng căn phải thể hiện sự tự tin, bạn hãy 
bát đầu bằng cách đứng thẳng, hơi ưỡn người vẽ trước vả 
ngảng cao đâu. Với tư thế nảy, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. 
Và nếu bạn cỏ thể nở nụ cười thật tự nhiên (hoặc ngậm 
căy bút chỉ} thì bộ não và cảm xúc của bạn sẽ được tác 


động tích cực hơn rất nhiều! 


Cách tốt nhất để có thể mỉm cười là hãy nghĩ về một 
việc hoặc một người nào đó mà bạn cảm thấy thích thú. 
Mghiên cứu còn nhát hiện rằng ngay cả nụ cười gượng ép 
cũng có thể đưa lại cảm giác tích cục. Phát hiện này phù 
hợp với kết quả thử nghiệm trên các đối tượng khi cho họ 


212 


BÍ MIẬT NGÔN NGỮ CƠ THẺ 


xem phim hoạt hình Gary Larson. Nhóm đầu tiên đánh 
giả phim này vui nhộn hơn nhóm thứ hai. Điều khác biệt 
duy nhất là các thành viên trong nhóm thứ nhất được yêu 
cầu cần chặt bút chì trong miệng. Nụ cười én huộc do 
ngâm bút chì đã tác động lên cảm xúc của họ, khiến họ 
cho rằng phim hoạt hình này vui nhộn hơn. 


Kết hơn các dấu hiệu 


Vậy là bạn đã sẵn sảng để người khác quan sát bạn gẳn 
hơn - ít nhất là trong các buổi thuyết trình quan trọng, buổi 
nói chuyện trước các chuyên gia hay buổi nhỏng vấn xin 
việc. Bạn cũng đã sẵn sàng để giao tiến thật tốt với các đối tác, 
các nhà quản lý, đồng nghiệp hoặc khách hàng của mình. 





Họ biết tư thế bình thế của bọ Họ không biết tư thế bình thế 
nút lên điêu gì của họ nói lên điêu gì 


Trên đảy là những vấn đẻ có liên quan đến ngôn ngữ 
hình thể mà tôi đã nghiên cứu trong suốt hai mươi năm với 
vai trò là nhà trị liệu, huấn luyện viên và diễn giả. Hy vọng 
những điều tôi đưa ra sẽ nhát huy hiệu quả tối đa cho bạn khi 
giao tiếp ngoài xã hội cũng như trong mỗi trường công SỞ. 


213 


htfps://tieulun.hopto.org 


MMUC LUC 


LỚI GIỚI THIẾU 


đ CHUNG Ï 
NĂM CHỮ “0” BỈ MÁT TRNG NGÔN NGỮ HÌNH THỂ 


đ CHƯƠNG Ä 
HIỂU TDÀN BŨ E0 THỂ 


» CHƯƠNG 3 
Đôi MÁT BIẾT Núi 


ứ» CHƯƠNG đ 
Ý NGHĨA CỦA NÉT MÃT 


đ› CHUƠNG 5 
NGÔN NGỮ CỦA ĐÔI TAY 


214 


15 


5Í 


71 


 CHUƠNG ñ 
TƯ THẾ ĐÔI GHÂN NÓI LÊN ĐIỀU BÌ? 


đ» CHƯƠNG 7 
KHÔNG GIAN GIAO TIẾP 


đa» CHUNG 8 
SÚC MANH GỦA SỤ TIẾP XÚ GŨ THỂ 


đa» CHUNG Ö 
NGÔN NGỮ HÌNH THỂ TRNG MỖI TRƯỞNG BA VĂN HÓA 


đ CHUƠNG lũ 
TRUYÊN TÀI THÔNG ĐIỆP KHÔNG LÚI 


123 


137 


155 


109 


187 


hffps://tieulun.hopto.org 


